Tác giả: Tỳ-khưu Shravasti Dhammika 
Dịch giả: Phạm Kim Khánh - Bình Anson 


Phật pháp vấn đáp 


I2J NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 





Phiên bản: 8/01/20194:25:00 PM 


PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 


Bình Anson 
biên soạn 


2019 




Muc luc 


KHÉO VẤN, KHÉO ĐÁP 


Lời tựa 
Lời giới thiệu 

1. Phật giáo là gì? . 11 

2. Khái niệm căn bản. 27 

3. Phật giáo và ý niệm về thần linh . 33 

4. Ngũ giód . 39 

5. Tái sinh . 45 

6. Thiền. 57 

7. Trí tuệ và Từ bi. 63 

8. Ăn chay . 67 

9. May mắn và thời vận . 69 

10. Kiiứìđiển ... 72 

11. Tu sĩ Phật giáo. 77 

12. Trở thành Phật tử . 81 

13. Căn bản Phật giáo: Giái thiệu Phật giáo 

trong 5 phút. 87 

PHỤ ĐÍNH 

1. Cuộc đời Đức Phật . 97 

2. Tam tạng kinh điển. 101 

3. Bắc tông và Nam tông: Cùng một cỗ xe . 109 

4. Đòd sống cư sĩ . 121 

5. Bố thí . 129 

6 . Trì giới . 143 

7. Hành thiền . 151 























BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 


AN Anguttara Nikãya (Tăng chi bộ) 
Dhp Dhammapaảa (Pháp cú) 

DN Dĩgha Nikãya (Trường bộ) 

It Itivuttaka (Phật thuyết như vậy) 

KN Khuddaka Nikãya (Tiểu bộ) 

Kp Khuddakapãịha (Tiểu tụng) 

MN Maiihima Nikãya (Trung bộ) 

SN Samyutta Nikãya (Tưong ưng bộ) 

Snp Sutta Nipãta (Kinh tập) 

Ud Udãna (Phật tự thuyết) 

Vin Vinaya (Luật tạng) 

Vism Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) 



5 


KHEO VAN, KHEO ĐAP 

Nguyên tác: Good Question, Good Answer 
Tác giả: Tỳ-khưu Shravasti Dhammika 
Dịch giả: Phạm Kim Khánh & Bình Anson 



6 



7 


Lời tựa 

Khoảng 18 năm trước, một nhóm sinh viên Phật tử của Đại 
học Singapore đến gặp tôi và than phiền rằng họ cảm thấy 
rất khó trả lời các câu hỏi về Đạo Phật mỗi khi có ai hỏi 
đến. Tôi bảo họ cho tôi xem các câu hỏi đó và tôi rất siỉng 
sốt, không ngờ các em sirửì viên trẻ thông minh, học giỏi 
như thế mà lại không biết rõ về tôn giáo của mình và lại 
ngần ngại giải thích cho người khác biết. Tôi ghi ĩứiận các 
câu hỏi đó và thêm vào các câu hỏi khác mà tôi thường 
gặp; từ đó, tập sách "Good Qụestion, Good Ansiưer" (Khéo 
Vâh, Khéo Đáp) được thàĩứi hìĩứi. Đầu tiên, tôi chỉ có ý 
địrửi dùng tập sách này cho các Phật tử Singapore, rhưng 
tôi rất hoan hỷ khi biết tập sách này cũng đã được rửìiều 
noi trên thế giới biết đến. 

Ngày nay, đã có hon 150.000 bản Anh ngữ được in ra và 
tái bản ĩứiiều lần tại Singapore, Malaysia, Ãn Độ, Thái 
Lan, Sri Lanka, Đài Loan, và Hoa Kỳ. Tập sách đã được 
dịch ra 14 thứ tiếng, gần đây rửìất là tiếng Bahasa của 
Indonesia và tiếng Tây Ban Nha. 

Trong phiên bản lần thứ tư này, tôi đã hiệu đính, cập rửiật, 
ghi thêm các câu hỏi mới, và hy vọng rằng tôi đã viết ra 
các câu trả lời thỏa đáng. Tôi cũng thêm vào một chưong 
trích các lời dạy quý báu của Đức Phật. Mong rằng tập sách 
nhỏ này sẽ giúp các bạn Phật tử có thêm cảm hứng, chú 
tâm tìm hiểu và thực hàiứi Phật Pháp. 

Tỳ-khưu Shravastỉ Dhammika 
Singapore, 2005 



8 


Lời giới thiệu 

(I) 

Tỳ-khưu Shravasti Dhammika là một nhà sư người úc. 
Ngài là giảng sư lỗi lạc về môn Phật giáo và các Tôn giáo 
Á châu tại các trường đại học, trên các đài truyền hình và 
truyền thanh tại úc và khắp nod trong vùng Đông Nam Á. 

Trong quyển sách này, ngài Dhammika giải đáp rửiững 
thắc mắc về giáo huấn của Đức Phật mà người ta thường 
nêu lên để hỏi ngài. Lối trả lòd của ngài thật là chứứi xác, 
rõ ràng và minh bạch. Quý vị nào chưa từng quen thuộc 
vói Phật giáo sẽ thấy noi đây những tia sáng bao trùm toàn 
diện vấn đề. Quý vị nào đã đi sâu vào Đạo sẽ hoan hỷ tiếp 
nhận thêm những bố túc thích thú cho sự hiểu biết của 
mình. 

Phạm Kim Khánh 
Hoa Kỳ, 1994 


( 11 ) 

Vói sự đổng ý của bác Phạm Kim Khánh, chúng tôi đã hiệu 
đính lại bản dịch cũ. Ngoài ra, bản dịch 2006 này có bổ 
sung thêm các chưong mới, dựa theo bản điện tử Anh ngữ 
2003 phổ biến trên trang web Phật giáo BuddhaNet 
(http://www.huddhanet.net). 

Bình Anson 
Australia, 2006 



9 


(III) 

Bản dịch 2006 của chúng tôi đã được ấn tống cúng dường 
đến chư tôn đức Tăng Ni và cộng đổng cư sĩ Phật tử, trong 
nước và hải ngoại, trong hai năm 2006 và 2007. Sau đó, 
chúng tôi được thông tin cho biết ngài Dhammika cũng 
vừa hoàn tất một phiên bản Anh ngữ mói. Một lần nữa, 
qua đề nghị và khuyến khích của các thân hữu, chúng tôi 
hiệu đíĩứi, sửa chữa và bổ sung bản dịch Việt ngữ này, dựa 
theo ấn bản Anh ngữ của ngài Dhammika, in tại Malaysia 
vào năm 2005. 

Bình Anson 
Australia, 2008 



10 



11 


1. PHẬT GIÁO LÀ Gì? 


VAN: Phật giáo là gì ? 

ĐÁP: Danh từ Phật giáo (Buddhism) xuất nguyên từ chữ 
“buddhi", có nghĩa "giác ngộ, thức tỉnh", và như vậy, Phật 
giáo là tôn giáo đưa đến giác ngộ. Giáo thuyết này phát 
xuất từ kinh nghiệm của một ngưòd, Ngài Siddhatta 
Gotama (Sỉ-đạt-ta Cổ-đàm), tự mình giác ngộ vào lúc 35 
tuổi và được tôn là Phật. Đến nay, Phật giáo tổn tại hon 
2.500 năm và có khoảng 380 triệu tín đổ trên khắp thế giới. 
Cho đến cách đây độ một trăm năm, Phật giáo chính yếu 
là một triết học của người Á Đông, nhưng rồi dần dần có 
thêm nhiều người Âu, úc và Mỹ lưu tâm đến. 

VAN: Như vậy, Phật giáo chỉ là một triêí học (philosophy)? 

ĐÁP: Từ "philosophy", triết học, có hai phần là "philo" có 
nghĩa ưa thích, yêu chuộng, và "sophia" có nghĩa trí tuệ. 
Như vậy, triết học (philosophy) là sự yêu chuộng trí tuệ, 
hoặc tình thưong và trí tuệ. Cả hai ý nghĩa này mô tả Phật 
giáo một cách toàn hảo. Phật giáo dạy ta nên cố gắng phát 
triển trọn vẹn khả năng trí thức để có thể thông suốt rõ 
ràng. Phật giáo cũng dạy ta phát triển lòng từ bi để có thể 
là người bạn thật sự của tất cả mọi chúng sinh. Như vậy, 
Phật giáo là một triết học, ĩứiưng không phải chỉ là một 
triết học. Phật giáo là triết học tối thượng. 

VAN: Đức Phật là ai ? 

ĐÁP: Vào năm 623 trước Tây Lịch, một cậu bé được sinh 
ra trong một hoàng tộc tại miền bắc xứ Ấn Độ. Vị hoàng 



12 


tử trưởng thành trong cảnh giàu sang nhung lụa, nhung 
rồi sớm nhận thức rằng tiện nghi vật chất và an toàn trong 
thế gian không bảo đảm được hạnh phúc. Ngài động lòng 
trắc ẩn sâu xa trước hoàn cảnh khổ đau của rửiững người 
sống chung quanh và nhất định tìm cho ra bí quyết của 
hạnh phúc ĩứiân loại. Vào năm 29 tuổi, Ngài rời vỢ và con, 
cất bước lên đường, rổi ngổi lại dưới chân những vị đạo sư 
trứ danh thời bấy giờ để học. Những vị này dạy Ngài nhiều 
điều, ĩứiung không vị nào thật sự hiểu biết nguồn cội khổ 
đau của rửiân loại và làm thế nào để vượt thoát ra khỏi 
nguồn cội khố đau đó. Cuối cùng, sau sáu năm tu học và 
hành thiền, Ngài thu hoạch đủ kinh nghiệm để tự phá vỡ 
màn vô minh và thành đạt giác ngộ. 

Kể từ đó, Ngài được tôn là Phật, bậc Giác Ngộ. Trong suốt 
45 năm, Ngài chu du cùng khắp miền bắc xứ Ân Độ để dạy 
người khác những gì chính Ngài đã chứng ngộ. Lòng từ bi 
và hạnh nhẫn ĩứiục của Ngài quả thật là kỳ diệu, và hàng 
ngàn người đã theo Ngài, trở thành tín đổ Phật giáo. Đến 
năm được tám mưoỉ tuổi thọ, già yếu và bệnh hoạn, nhưng 
lúc nào cũng hạnh phúc và an bình, Ngài nhập diệt. 

VAN: Đức Phật ra ãi, lìa bỏ vợ con, như vậy có phải là lẩn 
tránh nhiệm vụ không? 

ĐÁP: Đối với Đức Phật, dứt lìa gia đình để ra đi có thể 
không phải là chuyện dễ. Chắc chắn là Ngài đã đắn đo, 
suy tư và do dự lâu ngày trước khi quyết định. Trước mặt 
Ngài có hai con đường: hiến thân cho gia đình, và tự hiến 
mình cho toàn thể thế gian. Sau cùng, vì lòng từ bi vô 
lượng, Ngài quyết định tự cống hiến cho thế gian. Và đến 
nay, toàn thể thế gian vẫn còn thọ hưởng những lợi ích từ 
lòng hy sinh cao cả của Ngài. Đây không phải là sự lẩn 



13 


tránh trách nhiệm. Có lẽ đây là sự hy sinh có ĩứiiều ý nghĩa 
cao cả nhất, từ xưa đến nay. 

VAN: E)ức Phật đã nhập diệt, làm thếnào Ngài có thể giúp ta? 

ĐÁP: Ông Paraday là người khám phá ra điện, ông nay đã 
qua đời, nhưng ĩứiững gì ông sáng chế vẫn còn giúp ích 
cho chúng ta. ông Louis Pasteur đã tìm ra phưong thức trị 
liệu cho rửiiều chứng bệnh, ông ta đã chết, lửiưng đến nay 
những khám phá y khoa ấy vẫn còn cứu mạng nhiều 
người. Ông Leonardo da Vinci, người sáng tạo ĩứiiều tác 
phẩm mỹ thuật, nay đã chết. Nhưng, lửiững gì ông ấy sáng 
tác vẫn còn làm phấn khởi tinh thần và giúp cho rửiiều 
người hoan hỷ thưởng thức. Những bậc cao nhân và anh 
hùng hào kiệt đã ra người thiên cổ từ cả mấy thế kỷ, rửiung 
khi đọc lại lịch sử oai hùng về rửiững gì các vị ấy đã làm 
và thành tựu, chúng ta vẫn còn tìm được nguổn cảm hứng 
và muốn làm ĩứiư các ngài. 

Đúng vậy, Đức Phật đã nhập diệt, nhưng 2.500 năm sau, 
giáo huấn của Ngài vẫn còn tế độ chúng sinh, gưong lành 
của Ngài vẫn còn là nguổn cảm hứng cho ĩứiiều ngưòd, 
những lòd dạy của Ngài vẫn còn làm thay đổi nhiều cuộc 
sống. Chỉ có Đức Phật mới có thể có oai lực hùng mạnh 
như thế ấy, trong ĩứiiều thế kỷ sau khi nhập diệt. 

VAN: Đức Phật có phải là một thần linh không? 

ĐÁP: Không, Ngài không phải thần linh. Ngài không bao 
giờ tự xưng là thần linh, là con của một thần linh hay là sứ 
giả của một thần liĩứi. Ngài là một con người đã tự cải thiện 
để trở nên toàn hảo, và dạy rằng nếu ta noi theo gưong 
lành ấy, chứứi ta cũng có thể trở nên toàn hảo ĩứiư Ngài. 



14 


VAN: Nêu Đức Phật không phải là thần linh, tại sao người ta 
sùng kính lễ bái Ngài ? 

ĐÁP: Có nhiều cách lễ bái khác nhau. Khi lễ bái thần linh, 
ngưòả ta tán thán công đức và tôn vinh, dâng cúng lễ vật 
và van xin ân huệ, tin tưởng rằng vị thần linh sẽ lắng tai 
nghe lời mình tán thán công đức, sẽ nhận lãnh lễ vật, và sẽ 
thỏa mãn lời cầu nguyện của mình. Người Phật tử không 
tự nuông chiều trong loại lễ bái ấy. 

Còn phưong cách lễ bái khác là để tỏ lòng tôn kứih người 
hay điều gì mà mình khâm phục. Khi vị thầy giáo bước 
vào phòng, ta đứng lên chào. Khi gặp người đáng tôn kứứi, 
ta xá chào. Khi nghe quốc thiều trỗi lên, ta nghiêm chỉnh 
đứng chào. Đó là những cử chỉ tôn kứứi và lễ bái để tỏ lòng 
cảm phục và kứứi mộ. Đó là loại lễ bái của người Phật tử. 
Một pho tượng Phật trong tư thế ngổi vói hai tay dịu dàng 
đặt trên đùi, với nụ cười tự tại, từ ái và bi mẫn, ĩứiắc ĩứiở 
chúng ta nỗ lực phát triển tình thưong và an định nội tâm. 
Hưong trầm nhắc ta mùi hưong thâm diệu của giới đức, 
ngọn đèn tượng trưng ánh sáng của trí tuệ, và những cành 
hoa sớm nở tối tàn khoỉ dậy nod ta ý niệm về đặc tứứi vô 
thường của vạn pháp. Khi lễ lạy, ta bày tỏ lòng tri ân đối 
với Đức Phật, vì Ngài đã ban truyền cho ta những lòd dạy 
vô cùng hữu ích. Đó là ý nghĩa của lễ lạy trong Phật giáo. 

VAN: Nhưng tôi có nghe nói rằng người Phật tử lễ bái thần 
tượng. 

ĐÁP: Những lòd phát biểu rửiư thế chỉ biểu lộ tình trạng 
kém hiểu biết của người nói. Từ điển định nghĩa thần 
tượng là "một hình ảnh hay một pho tượng được tôn sùng 
như thần linh". Như chúng ta đã thấy, người Phật tử 
không tin rằng Đức Phật là một thần linh, thì làm sao họ 



15 


có thể tin rằng một khúc gỗ hay một khối kim khí là một 
thần linh? 

Tất cả các tôn giáo đều dùng biểu tượng để diễn đạt những 
khái niệm khác nhau. Đạo Lão dùng âm dưong để tượng 
trưng trạng thái hòa điệu của hai cái đối nghịch. Đạo Sikh 
dùng lưỡi kiếm để tượng trưng sự chiến đấu tinh thần. 
Trong Ki-tô giáo, con cá được dùng để tượng trưng cho sự 
hy sinh của Chúa Giê-su. Trong Phật giáo, pho tượng Phật 
tượng trưng túih nhân bản của giáo lý rửìà Phật, rằng Phật 
giáo lấy con người làm nòng cốt, không phải thần linh, 
rằng chúng ta phải quay ĩứiìn vào bên trong, không phải 
hướng ra bên ngoài, để tìm trạng thái toàn hảo và trí tuệ. 
Như vậy, nói rằng người Phật tử sùng bái thần tượng là 
không đúng. 

VAN: Tại sao người ta đôỉ giây tiền vàng hạc và làm đủ điầi 
kỳ dị trong chùa ? 

ĐÁP: Đối với ta, có rửiiều chuyện hìrửi như rất kỳ lạ khi ta 
chưa thấu hiểu. Thay vì bác bỏ những điều lạ kỳ tưong tự, 
ta nên cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó. Đúng rằng lối hành 
lễ của ngưòd Phật tử đôi khi bắt nguồn từ những tín 
ngưỡng dị đoan và ĩứiững hiểu biết lầm lạc trong dân gian, 
hon là từ ĩứiững lời dạy của Đức Phật. Những hiểu biết lầm 
lạc này không phải chỉ có trong Phật giáo. Chúah Đức Phật 
đã dạy rất rành rẽ và vói nhiều chi tiết, ta không thể đổ lỗi 
cho Ngài nếu có vài người không hiểu biết đầy đủ. Trong 
kinh điển có ghi một câu như sau: 

"Nêú người kia lâm bệnh mà không tìm cách chữa trị, mặc 
dù có lương y ở sẵn bên cạnh, lỗi không phải tại vị lương y 
ây. Cùng thê'ây, nêú người kia bị chứng bệnh ô nhiễm làm 



16 


bứt rứt giày vò, mà không nhờ đêh sự giúp đỡ của Đức Phật, 
thì lỗi ây không phải tại Đức Phật." (Jn 28-9) 

Ta cũng không nên xét đoán Phật giáo hay bất luận tôn 
giáo nào khác vì có những tín đổ thực hành sai lạc. Nếu 
bạn muốn hiểu biết giáo lý thật sự của Đức Phật, hãy đọc 
những lời Phật dạy, hoặc nói chuyện với những ai thông 
hiểu Phật Pháp đúng đắn. 

VAN: Trong Phật giáo, có ngày lễ nào tương đương với lễ 
Giáng Sinh (Nô-en) không? 

ĐÁP: Theo truyền thống, Thái tử Sĩ-đạt-ta sinh ra, giác ngộ 
và nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng Vesak theo lịch Ãn 
Độ, tưong ứng với ngày Rằm tháng Tư âm lịch. Hằng năm, 
vào ngày này, Phật tử khắp noi trên thế giới cùng lửiau 
hành lễ kỷ niệm 3 dịp trọng đại này, gọi là ngày lễ Tam 
Hợp hay lễ Vesak, thăm viếng các chùa, lễ bái cúng dường, 
nghe thuyết giảng về giáo pháp, và có ĩửiiều người dành 
trọn ngày ấy để hành thiền, tịĩứi tâm. 

VAN: Nẽu Phật giáo là tốt, tại sao các quốc gia Phật giáo lại 
nghèo như vậy ? 

ĐÁP: Nghèo, nếu bạn muốn nói rằng vài quốc gia Phật 
giáo nghèo nàn về mặt kinh tế, thì quả đúng rửiư thế. 
Nhưng, nếu xét về "phẩm chất của đời sống", thì có lẽ vài 
quốc gia Phật giáo rõ thật là khá giàu. Chẳng hạn lứiư Hoa 
Kỳ, là một quốc gia phong phú cường thịrửi, ĩửiưng tỷ lệ 
số người phạm trọng tội cũng là cao nhất trên thế giới, 
hằng triệu người già yếu bị con cháu lãng quên và chết cô 
đon trong các trại dưỡng lão, tình trạng bạo động trong gia 
đình và trẻ con bị ngược đãi là những vấn đề quan trọng. 
Trong ba gia đình có một cặp vỢ chổng ly dị, báo chí và 



17 


phim ảnh khiêu dâm là một kỹ nghệ lớn. Tuy là giàu có về 
mặt tiền của, nhung phẩm chất của đời sống thì có lẽ quả 
thật là nghèo nàn. 

Bây giờ hãy thử nhìn xem các quốc gia có truyền thống 
Phật giáo, ta sẽ thấy rất khác biệt. Tại các xứ đó, cha mẹ 
được con cái trọng đãi và tôn kứửi, tỷ lệ tội phạm tưong 
đối thấp, trường hợp ly dị và tự sát tưong đối ít xảy ra, và 
các giá trị truyền thống như hòa rửiã, rộng lượng bố thí, 
hiếu khách, bao dung và kính trọng ngưòd khác vẫn còn 
vững mạnh, về mặt kinh tế thì hậu tiến, nhưng về phẩm 
chất của đời sống thì có lẽ cao hon những quốc gia giàu có, 
phổn thịnh ĩứiư Hoa Kỳ. Nhưng nếu ta chỉ xét về mặt kiĩứi 
tế mà thôi, ta cũng nên biết rằng một trong ĩửiững quốc gia 
có nền kiĩứi tế vững mạnh nhất trên thế giới ngày nay là 
Nhật Bản, và đa số người Nhật tự xem mình là Phật tử. 

VAN: Tại sao ít khi nghe nói đêh người Phật tử làm những công 
tác từ thiện ? 

ĐÁP: Có lẽ bởi vì ngưòd Phật tử không cảm thấy cần phải 
khoe khoang, phô trưong ĩứiững hành động từ thiện của 
họ. Nhiều năm trước, một rửià lãnh đạo Phật giáo Nhật 
Bản tên là Nikkho Nirwano nhận lãnh giải thưởng 
Templeton Prize vì ông có những công tác đem lại sự hòa 
họp và khuyến khích tình thân hữu giữa các tôn giáo. 
Cùng thế ấy, mới đây, một rửià sư người Thái Lan vừa 
nhận lãnh giải thưởng trứ danh Magsaysay Prize, vì ngài 
có ĩứiững công tác thượng thặng trong việc bài trừ ma túy. 
Vào năm 1987, một nhà sư Thái khác, Đại đức 
Kantayapiwat, được thưởng giải Children's Peace Prize 
của Na Uy vì trong nhiều năm, ngài đã có công giúp đỡ trẻ 
con vô gia cư trong ĩứiững vùng nông thôn. Còn rửìững 



18 


công tác xã hội rộng lón của Hội VVestern Buddhist Order 
nhằm giúp người nghèo ở Ân Độ thì sao? Họ xây cất 
những trường học, thành lập những trung tâm lửiằm trỢ 
giúp trẻ em, rửiững bệrửi viện và phòng thuốc, và rửiững 
cơ sở kỹ nghệ ở tầm mức ĩứiỏ để tự túc. 

Cũng lửiư ĩứiững người ở các tôn giáo khác, người Phật tử 
xem các việc mà họ thực hiện để giúp người khác là một 
trong những phương cách thực hàrửi Giáo pháp, ĩửiưng họ 
tin rằng ĩứiững việc ấy phải được làm một cách âm thầm 
lặng lẽ và không lấy đó làm hãnh diện, tự mãn, xem mình 
là trọng. Do đó, bạn không được nghe lứiiều về ĩứiững 
công tác từ thiện xã hội của họ. 

VAN: Tại sao Phật giáo có nhiều tông phái như vậy 7 

ĐÁP: Có ĩứiiều loại đường mía: đường nâu, đường phèn, 
đường cát, đường thẻ, đường tán, đường phổi v.v. ĩứiưng 
tất cả các loại đường ấy đều có chung một vị, vị ngọt. 
Người ta làm đường dưód ĩứiiều hình thức để tiện sử dụng 
trong những công việc khác ĩứiau. Phật giáo cũng vậy. Có 
Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Thiền tông, Phật giáo 
Tịnh độ, và Phật giáo Mật tông, ĩứiưng tất cả ĩứiững tông 
phái Phật giáo ấy đều có chung một vị, đó là vị giải thoát. 
Phật giáo phát triển dưới ĩứiiều hìĩứi thức để có thể thích 
ứng với ĩửiững nền văn hóa khác ĩứiau. Xuyên qua rửiiều 
thế kỷ, ĩứiững hìiứi thức Phật giáo được diễn giải khác 
nhau để thích ứng vód thế hệ mới. Nhìn bề ngoài, các hình 
thức Phật giáo có thể xem hìĩứi ĩứiư rất khác biệt, ĩứiưng 
phần căn bản của tất cả các tông phái đều là Tứ tháĩứi đế 
và Bát chi Tháĩứi đạo. 

Tất cả rửiững tôn giáo lớn, kể cả Phật giáo, đều được chia 
chẻ thành ĩửiiều hệ phái và tông phái. Tuy lứiiên, ĩứiững 



19 


tông phái của Phật giáo không bao giờ gây chiến tranh 
chống đối lẫn nhau, không bao giờ tỏ ra thù hiềm lẫn nhau. 
Thông thường, người Phật tử đi lễ chùa, cúng dường và lễ 
Phật, không phân biệt chùa ấy thuộc tông phái nào. Sự 
hiểu biết và đức tứứi dung hợp, không phân biệt ấy chắc 
chắn là hiếm có. 

VAN: Phật giáo bắt đầu ở Ấn Độ nhưng cuôĩ cùng thì tàn diệt 
ờ đó. Tại sao ? 

ĐÁP: Giáo pháp của Đức Phật đã phát triển thàĩứi một 
trong những tôn giáo chíiửi ở Ãn Độ, ĩứiưng dần dần, suy 
tàn và biến mất, cũng rửiư Ki-tô giáo bắt đầu ở Palestine 
nhưng rồi cũng biến mất ở đó. Không ai thật sự biết rõ 
nguyên do. Có lẽ đó là do các biến đối xã hội và chứứi trị, 
cộng thêm với các cuộc chiến trarứi và xâm chiếm đã làm 
cho một tôn giáo dịu dàng và hiếu hoà không thể tổn tại. 
Tuy rửiiên, trước khi tàn diệt ở Ấn Độ, Phật giáo đã được 
truyền bá sang các vùng khác, xa xôi lứiất của châu Á. 

VAN: Chắc chắn là Sư rất tôn trọng Phật giáo. Tôi nghĩ rằng, 
có lẽ Sư thây tôn giáo của Sư là đúng, và tất cả tôn giáo khác là 
sai ? 

ĐÁP: Không có người Phật tử nào hiểu biết giáo huấn của 
Đức Phật mà lại tin rằng rửìững tôn giáo khác là sai. Cũng 
không ai đã thật sự cố gắng khảo sát ĩứiững tôn giáo khác 
với tôn giáo của mình trong tinh thần cởi mở mà lại nghĩ 
như thế. 

Việc đầu tiên mà ta lưu tâm đến khi nghiên cứu các tôn 
giáo khác ĩứiau là ĩứiững tôn giáo ấy có rửiững điểm giống 
nhau nhiều ít thế nào. Tất cả mọi tôn giáo đều xác lứiận 
rằng tình trạng hiện hữu của con người là bất toại nguyện. 



20 


Tất cả đều tin rằng con ngưòd cần phải thay đổi thái độ và 
tác phong của mình, nếu muốn cải thiện hoàn cảnh. Tất cả 
đều dạy một nền tảng đạo đức, bao gổm tình thưong, đức 
tính dịu hiền, hạnh nhẫn nhục, lòng quảng đại khoan hổng 
và tinh thần trách nhiệm xã hội, và tất cả đều chấp nhận 
một hình thức tuyệt đối nào đó. 

Người ta dùng những ngôn ngữ khác nhau, những danh 
từ và những biểu tượng khác nhau, để mô tả và giải thích 
những điều ấy. Chỉ có những ngưòd tâm hổn hạn hẹp mới 
dính mắc, chấp chặt vào lối nhìn sự vật theo một chiều, 
phát sinh do tính cố chấp, thiếu khoan dung, hãnh diện tự 
cho rằng chỉ có mình là đúng. 

Ta thử tưởng tượng một người Anh, một người Pháp, một 
người Hoa và một người In-đô-nê-xia, tất cả đều nhìn một 
cái tách. 

Người Anh nói: "Đây là một cái Cup". Người Pháp trả lời: 
"Không phải vậy, đó là một cái Tasse". Người Hoa cãi lại: 
"Tất cả hai ông đều nói sai. Đó là cái Pei". Và người In-đô- 
nê-xia bật cưòd: "Các ông quả thật là điên rổ. Đó là một cái 
Cawan". 

Rổi người Anh lấy ra một quyển từ điển để chỉ cho mọi 
người và nói: "Tôi có thể chứng minh rằng đây là một cái 
Cup. Từ điển của tôi ghi như vậy". "Vậy thì từ điển của 
ông ghi sai", người Pháp nói tiếp, "vì từ điển của tôi ghi rõ 
ràng đây là một cái Tasse". Ngưòd Hoa chế giễu: "Từ điển 
của tôi có trước từ điển của các ông hon cả ngàn năm, rửiư 
vậy, từ điển của tôi là đúng. Vả lại, trên thế giới người ta 
nói tiếng Hoa lửiiều hon bất luận thứ tiếng nào khác, lửiư 
vậy, đây phải là cái Pei". 



21 


Trong khi họ cãi lẫy và tranh luận với nhau, một người 
Phật tử đến, rót nước vào cái tách, rổi uống. Khi uống 
xong, người ấy nói: "Dù cho các ông gọi đây là cái Cup, cái 
Tasse, cái Pei hoặc cái Cawan, cái này được làm ra để 
dùng. Xin các ông ngưng cãi vã và hãy uống nước, ngưng 
chế giễu nhau và hãy giải khát". Đó là thái độ của người 
Phật tử đối với các tôn giáo khác. 

VAN: Có người nói rằng: "Tất cả các tôn giáo đểugiôhg nhau". 
Sư có đổng ý không ? 

ĐÁP: Tôn giáo là một hiện tượng rất phức tạp và đa dạng, 
không thể nào tóm tắt bằng một câu nói ngắn gọn như thế. 
Người Phật tử có thể trả lời rằng câu nói trên có phần đúng 
và cũng có phần sai. Thí dụ: Phật giáo chủ trưong không 
có Thượng đế tối cao, nhưng Ki-tô giáo dạy rằng có một 
Thượng đếrửiư thế. Đây là điểm khác biệt quan trọng. Tuy 
nhiên, một trong những đoạn văn tuyệt mỹ của Kinh 
thánh Ki-tô giáo có ghi: 

Cho dù tôi nói được các thứ tiêng loài người và thiên sứ, nêú 
không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như dâng kêu lên hay là 
chập chõa vang tiêng. 

Cho dù tôi dược ơn nói tiên tri, cùng biêí dủ các sự mầu 
nhiệm, và mọi sự hay biêí; cho dù tôi có cả dức tin dêh nỗi 
dời núi dược, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi cũng 
không ra gì. 

Cho dù tôi phân phát gia tài dể nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân 
mình dể chịu dốt, song không có tình yêu thương, thì tôi cũng 
không dược gì. 

Tình yêu thương là nhẫn nhục, tình yêu thương là tử tê'. Tình 
yêu thương không lỗ mãng, không khoe mình, không giận 



22 


hờn, không khắc ghi sự dữ. Tình yêu thương không hân hoan 
với điểu ác nhưng luôn chung vui với sự thật. Tình yêu 
thương luôn luôn bảo vệ, luôn luôn tin cậy, luôn luôn chịu 
dựng. (1 Cor. 13 :l-7) 

Đây cũng giống như những gì Phật giáo giảng dạy - rằng 
phẩm chất của trái tim chúng ta, lòng yêu thưong của ta, 
là quan trọng hon tất cả các quyền năng siêu việt ta có thể 
có, hon các khả năng biết được tưong lai, hon các sức mạnh 
của lòng tin, hay những hành động cao sang ta có thể làm. 
Vì thế, khi bàn về các khái niệm và lý thuyết thần học, Phật 
giáo và Ki-tô giáo chắc chắc khác nhau; nhưng khi xét về 
mặt đức tính của tâm hổn, đạo đức và phong cách ứng xử, 
các tôn giáo đều có nhiều điểm tưong đổng. 

VAN: Phật giáo có hợp với khoa học không? 

ĐÁP: Trước khi giải đáp câu hỏi, tốt hon ta nên định nghĩa 
từ "khoa học" (science). Theo từ điển, khoa học là "kiến 
thức mà có thể hợp chung lại thành hệ thống, kiến thức 
thuận theo những gì ta thấy, những sự kiện được trắc 
nghiệm và nêu lên rửiững định luật thiên ĩứiiên tổng quát, 
là một ngành của kiến thức ấy, bất luận gì có thể khảo sát 
là đúng vậy". 

Có ĩửiững sắc thái của Phật giáo không họp đúng với địrửì 
nghĩa này, nhung giáo lý nòng cốt của Phật giáo, Tứ thánh 
đế, hay bốn Chân lý Cao quý, chắc chắn là thích ứng. 

Chân lý đầu tiên, Khố đế, là một kinh nghiệm có thể mô 
tả, chứng nghiệm và đo lường. Chân lý thứ nhì, Tập đế, 
nói rằng đau khổ phát sirửi do một nguyên nhân thiên 
nhiên - ái dục, cũng có thể mô tả, chứng nghiệm và đo 
lường. Không có sự cố gắng nào để giải thích đau khổ rửiư 



23 


một khái niệm hay những câu chuyện thần thoại có tính 
cách siêu hình. 

Đau khố chấm dứt, theo Diệt đế - chân lý thứ ba, không 
phải bằng cách ỷ lại nod một nhân vật tối cao, bằng đức tin, 
hay bằng cách van vái nguyện cầu, mà chỉ giản dị bằng 
cách diệt trừ nguyên nhân của nó. Đó là định lý rõ ràng và 
hiển nhiên. 

Chân lý thứ tư, Đạo đế, là con đường, phưong cách để 
chấm dứt đau khổ, một lần nữa, không có gì liên quan đến 
siêu hình, mà chỉ tùy thuộc nod cuộc sống theo những 
đường lối đặc thù. Và một lần nữa, lối sống này có thể 
được trắc nghiệm. 

Phật giáo, cũng như khoa học, không dựa trên khái niệm 
về một nhân vật tối thượng, mà giải thích những nguyên 
nhân và những sinh hoạt của vũ trụ, theo những định luật 
thiên nhiên. Tất cả những điểm này chắc chắn cho thấy rõ 
tinh thần khoa học. Một lần nữa, Đức Phật luôn luôn 
khuyên dạy không nên có đức tin mù quáng, mà phải 
nghiên cứu, học hỏi, khảo sát tận tường trước khi chấp 
nhận điều gì là chân lý. Ngài nói: 

"E>ừng vội tin vì nghe nói lại, đừng vội tin vì theo phong tục, 
đừng vội tin vỉ nghe tin đơn, đừng vội tin vỉ kinh điển truyền 
tụng, đừng vội tin vì lý luận, đừng vội tin vì công thức, đừng 
vội tin vì có suy tư đẩy đủ về những dữ kiện, đừng vội tin vì 
có thấm sát và chấp nhận lý thuyêí, đừng vội tin vì thấy 
thích hợp, đừng vội tin vỉ người đó là thầy mình. 

Nhưng khi nào quý vị tự biêí rõ các pháp này là thiện, các 
pháp này là không đáng chê, các pháp này dược người trí 
khen ngợi, các pháp này nm thực hiện và chấp nhận thì dẫn 



24 


ãêk hạnh phúc an vui, thời quý vị hãy tuân theo các pháp 
ây." (Kinh Kãlãma, AN3.65) 

Do đó, chúng ta có thể nói rằng mặc dù Phật giáo không 
hoàn toàn là khoa học, nhưng tôn giáo này có màu sắc 
khoa học rất sâu đậm, và chắc chắc có nhiều tứửi khoa học 
hon các tôn giáo khác. Đây là một sự kiện có ý nghĩa khi 
ông Albert Einstein, một nhà khoa học lỗi lạc nhất của thế 
kỷ 20 đã nói về Đạo Phật: 

"Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo 
đó cẩn phải siêu hóa vị Thượng ãếcá thể, không có các giáo 
điểu và thần học. Bao gổm tính thiên nhiên và tâm linh, nó 
phải dựa trên một ý nghĩa tôn giáo sinh khởi từ thể nghiệm 
của mọi sự việc, thiên nhiên lẫn tâm linh, và trên một sự hợp 
nhất có ý nghĩa. Phật giáo phù hợp với sự diễn tả này. Nêú 
có một tôn giáo nào có thể thỏa mãn các nhu cầu khoa học 
hiện dại thì tôn giáo dó phải là Phật giáo." 

VAN: Thinh thoảng tôi nghe người ta nói Đạo Phật là Trung 
dạo. Điểu dó có nghĩa là gì? 

ĐÁP: Đức Phật gọi Bát chi Thánh đạo của Ngài là Trung 
đạo, Maiihimã patipadã. Đây là một tên gọi rất quan trọng, 
vì nó nhắc ĩứiở cho ta biết rằng chỉ đi theo con đường đó 
là chưa đầy đủ, mà ta phải đi theo con đường đó bằng một 
phưong cách đặc biệt. Chúng ta thường có khuynh hướng 
cứng rắn, chấp chặt về các quy luật tôn giáo và các phưong 
pháp hành trì, và trở nên quá khích cực đoan. Trong Phật 
giáo, các giới luật cần được tuân thủ và sự thực hàrửi cần 
phải được áp dụng một cách quân bình và họp lý, tránh xa 
các cực đoan thái quá. Người La-mã ngày xưa có câu châm 
ngôn "Chừng mực trong mọi việc" và các ngưòd Phật tử 
chúng ta cũng hoàn toàn đổng ý như thế. 



25 


VAN: Có người nói rằng Phật giáo chỉ là một loại Ấn giáo 
(Hinduism). Có đúng thếkhông? 

ĐÁP: Không, không phải vậy. Phật giáo và Ấn giáo chia 
sẻ nhiều ý tưởng đạo đức, sử dụng một số thuật ngữ phổ 
biến như nghiệp, thiền định và Niết-bàn, và cả hai đều có 
nguồn gốc ở Ấn Độ. Điều này đã khiến một số người nghĩ 
rằng hai tôn giáo ấy là một hoặc rất giống nhau. Nhung 
khi chúng ta nhìn xa hon những điểm tưong đổng bề 
ngoài, chúng ta sẽ thấy rằng hai tôn giáo này khác biệt rõ 
rệt. Ví dụ, người Ãn giáo tin vào một vị Thượng đế tối 
thượng trong khi Phật tử thì không tin như thế. Một trong 
những giáo lý trung tâm của triết học xã hội Ãn giáo là ý 
tưởng về giai cấp, mà Phật giáo hoàn toàn bác bỏ. Nghi 
thức thanh lọc là một pháp hàĩứi quan trọng trong Ân giáo 
nhưng nó không có chỗ đứng trong Phật giáo. Kinh điển 
Phật giáo có ghi rửiững trường hợp Đức Phật chỉ trích 
những gì các vị bà-la-môn, giáo sĩ Ãn giáo đã dạy và ngược 
lại, họ cũng chỉ trích một số ý tưởng của Ngài. Điều này sẽ 
không xảy ra nếu Phật giáo và Ân giáo cùng là một tôn 
giáo. 

VẨN: Nhưng Đức Phật đã sao chép ý tưởng về nghiệp từ Ấn 
giáo, phải không? 

ĐÁP: Ấn giáo cũng có giáo lý về nghiệp và tái sinh. Tuy 
nhiên, giáo lý này rất khác so vói giáo lý trong Phật giáo. 
Ví dụ, Ân giáo nói rằng chúng ta được xác địiứi bởi nghiệp 
của chúng ta trong khi Phật giáo nói rằng nghiệp của 
chúng ta chỉ quy địĩửi chúng ta. Theo Ấn giáo, một lirửì 
hổn vĩnh cửu, gọi là atman, đi từ đừi này sang đời khác 
trong khi Phật giáo phủ ĩứiận rằng có một linh hổn rhư 
vậy, nói rằng đó là luồng năng lượng tâm thức thay đối 



26 


liên tục được tái sinh. Đây chỉ là một vài sự khác biệt giữa 
hai tôn giáo về nghiệp và tái sinh. Tuy nhiên, ngay cả khi 
giáo lý Phật giáo và Hindu giống hệt nhau thì điều này 
không nhất thiết có nghĩa là Đức Phật đã sao chép một 
cách máy móc những ý tưởng của người khác. 

Đôi khi có trường hợp xảy ra rằng hai người, khá độc lập 
vói nhau, cùng khám phá một sự kiện nào đó. Ví dụ điển 
hình cho điều này là khám phá về thuyết tiến hóa. Năm 
1858, ngay trước khi xuất bản cuốn sách nổi tiếng "Nguồn 
gốc muôn loài" (Origin of Species), ông Charles Darwin 
phát hiện ra rằng một học giả khác, Altred đã không sao 
chép các ý tưởng của nhau; thay vào đó, bằng cách nghiên 
cứu về cùng một hiện tượng, họ đã đi đến cùng một kết 
luận. Vì vậy, ngay cả khi những ý tưởng của Ãn giáo và 
Phật giáo về nghiệp và tái siĩứi có vẻ giống nhau, mà thật 
sự rất khác biệt, điều này không ĩửiất thiết phải là bằng 
chứng sao chép. Sự thật là thông qua những hiểu biết phát 
triển trong thiền định các nhà hiền triết Ân giáo có ĩứiững 
ý tưởng mơ hổ về nghiệp và tái siĩứi mà Đức Phật sau này 
đã giảng giải đầy đủ và chính xác hơn. 



27 


2. KHÁI NIỆM CĂN BẢN 


VAN: Điểm chính yẽu trong Phật giáo là gì? 

ĐÁP: Tất cả các lời dạy của Đức Phật đều tập trung vào 
Tứ thánh đế - bốn Chân lý Cao quý, cũng như trong báĩứi 
xe, tất cả ĩứiững cây căm đều hợp lại noi cái đùm của trục 
xe. Gọi là "Tứ", vì tất cả có bốn. Gọi là "tháĩứi" vì nó giúp 
cho người nào thông hiểu sẽ trở thàĩứi tháĩứi thiện, giác 
ngộ; và gọi là "đế", hay chân lý, vì nó phù hợp với thực tế, 
nó là đạo lý chân thật, là chân lý. 

VAN: Đê'thứ nhất là gì ? 

ĐÁP: Khổ đế, hay chân lý đầu tiên, nói rằng đời sống là 
đau khổ. Sống là phải khố. Không thể sống mà không 
chứng nghiệm một loại đau khố nào. Ta phải chịu đau khố 
về thể chất lứiư bệrửi hoạn, thưong tích, mệt mỏi, già nua, 
rổi chết. Và ta phải chịu đau khổ về mặt tâm linh ĩứiư cô 
đon, phiền giận, bực bội, sợ hãi, bối rối, thất vọng, sân hận 
v.v. 

VAN: Nói như thế có phải chăng là bi quan yêhĩ thếkhông? 

ĐÁP: Từ điển định nghĩa "bi quan" là có thói quen nghĩ 
rằng bất luận gì sẽ xảy đến cũng là xấu, hoặc tin rằng điều 
xấu mạnh thế hon điều tốt. Phật giáo không dạy ĩứiững gì 
giống như hai điều này, Phật giáo cũng không phủ lứiận 
rằng có hạrứi phúc trong đời sống. Phật giáo chỉ nói rằng 
sống là chứng nghiệm đau khổ, về thể chất và tiĩứi thần. 
Đó là một lời nói rất đúng, và rõ ràng, hiển ĩứiiên, không 
thể chối cãi. Trung tâm điểm của phần đông các tôn giáo 



28 


khác là một thần thoại, một thánh truyện hay một lòng tin 
rất khó hoặc không thể kiểm ĩứiận. Phật giáo khởi đầu với 
một kinh nghiệm, một sự kiện không thể chối cãi, một điều 
mà tất cả ai ai cũng đều biết, tất cả mọi người đều có chứng 
nghiệm, và mọi người đều tận lực cố vượt qua khỏi. Như 
vậy, Phật giáo là tôn giáo duy ĩứiất thật sự phổ quát, vì đi 
ngay vào cốt lõi của nỗi niềm lo âu của mỗi cá rửìân - đau 
khổ, và làm thế nào tránh khỏi đau khổ. 

VAN: Đế thứ nhì là gì ? 

ĐÁP: Tập đế, chân lý thứ nhì, dạy rằng tất cả mọi đau khố 
đều do ái dục làm nguyên rửiân. Nhìn vào nỗi khố của 
phần tâm lý, ta dễ thấy rằng nó bắt nguồn từ ái dục. Khi 
muốn điều gì mà không được toại nguyện, ta cảm thấy 
buổn phiền. Khi mong chờ một người nào sống lâu, mạnh 
khỏe mà không được, ta cảm thấy bị bỏ roi và thất vọng. 
Khi muốn được người khác ưa thích, thưong yêu, mà 
không được, ta cảm thấy bị xúc phạm. Ngay đến khi ta 
muốn và được, điều này lắm lúc cũng không đưa đến hạnh 
phúc, bởi vì không bao lâu sau đó, ta cảm thấy buổn chán, 
không còn thích thú, quan tâm đến, và bắt đầu ước muốn 
điều khác. Một cách đon giản, Tập đế dạy rằng có được 
những gì mong mỏi cũng không chắc là hạnh phúc. Thay 
vì kiên trì chiến đấu để thành đạt điều mong muốn, hãy 
cố gắng sửa đổi chứứi cái lòng ước muốn của mình. Tâm 
khát khao ham muốn cướp đoạt của ta niềm vui được vừa 
lòng và hạnh phúc. 

VAN: Nhưng bằng cách nào ham muốn và ái dục dẫn dêh dau 
khổ về mặt thể chất ? 

ĐÁP: Trọn đời, ước muốn và khát khao điều này hay điều 
kia và đặc biệt, lòng khát khao muốn sống, muốn được tiếp 



29 


tục hiện hữu, tạo một năng lực hùng mạnh đưa cá nhân đi 
tái sinh. Khi tái sinh, ta có một xác thân và, như đã đề cập 
ở phần trên, có thân là có bệnh hoạn, thưong tích, mỏi mòn 
kiệt quệ, già yếu, suy nhược, rổi chết. Do đó, ái dục đưa 
đến đau khổ thể chất, vì nó đưa đến tái sinh. 

VAN: Vậy thì rất tốt đẹp. Nhưng năi chúng ta ngưng hẳn, 
không muốn gì hêí, ắt chúng ta không được gì hoặc không thành 
đạt gì cả? 

ĐÁP: Đúng vậy. Nhưng điều Đức Phật dạy là khi lòng 
ham muốn, ái dục của ta, nỗi niềm mãi mãi bất mãn của ta 
đối với những gì mình đang có, và khát vọng không ngừng 
muốn có thêm và có thêm, chắc chắn sẽ tạo đau khố; như 
vậy, ta nên dừng lại. Ngài dạy chúng ta nên phân biệt điều 
gì ta cần và điều ta ham muốn, nên cố gắng thành đạt điều 
cần và sửa đổi lòng ham muốn. Ngài nói rằng những gì ta 
cần, có thể được thoả mãn. Nhưng điều chúng ta ham 
muốn thì vô cùng tận - một hố sâu không đáy. Có những 
điều cần thiết chính yếu, cơ bản, và có thể thành tựu, ta 
nên gia công thành tựu. Còn những ham muốn vượt qua 
khỏi sự cần thiết, ta nên giảm thiểu dần dần. Dù sao, mục 
tiêu của đời sống là gì? Để được có, hay để được vừa lòng 
và hạnh phúc? 

VAN: Sư nhắc đêh tái sinh, nhưng có gì chứng minh rằng có 
tái sinh ? 

ĐÁP: Có rất nhiều bằng chứng, nhưng ta sẽ thảo luận về 
điểm này vói nhiều chi tiết ở phần sau. 

VAN: Đế thứ ha là gì ? 

ĐÁP: Diệt đế, hay chân lý cao quý thứ ba, là có thể chấm 
dứt đau khố và thành đạt hạnh phúc. Đây có lẽ là điểm 



30 


quan trọng nhất trong bốn chân lý cao quý - Tứ thánh đế 
- bởi vì noi đây Đức Phật xác nhận rằng có thể tiến đến 
hạnh phúc thật sự và trạng thái mãn nguyện. 

Khi ta dứt bỏ ái dục, vốn là vô ích, và tập sống từng ngày, 
mỗi ngày, nhận lãnh những kirửi nghiệm mà đời sống 
dành cho mà không lo âu bổn chổn vì lòng mãi ham muốn 
điều này điều nọ, nhẫn nại chịu đựng những khó khăn của 
cuộc sống mà không kinh sợ, không thù hằn và sân hận, 
chừng đó chúng ta bắt đầu sống đầy đủ, trọn vẹn. 

Vì không còn bị lòng muốn nuông chiều những khát vọng 
ích kỷ của mình ám ảnh, chúng ta sẽ có nhiều thì giờ hon 
để giúp đỡ người khác, giúp người khác thoả mãn những 
gì cần thiết cho họ. Trạng thái ấy được gọi là Niết-bàn. 
Chúng ta đã giải thoát, vượt khỏi mọi đau khố tinh thần. 

VAN: Niêí-bàn là gì ĩ Niêí-bàn ở đâu ? 

ĐÁP: Đó là tầm mức vượt ra ngoài thời gian và không 
gian, và ĩửiư vậy, khó nói hay nghe bàn đến. Ngôn ngữ và 
tư tưởng chỉ có thể mô tả những gì trong tầm mức thời 
gian-không gian. Nhưng bởi vì Niết-bàn vượt ra ngoài thời 
gian nên không có sự chuyển động, do đó không có già, 
không có chết. Niết-bàn là vĩnh cửu. Bởi vì Niết-bàn vượt 
ra ngoài không gian nên không có ĩứiân quả tưong quan, 
không ranh giới, không có khái niệm về tự ngã và không 
tự ngã, và như vậy, Niết-bàn vô cùng tận. Đức Phật cũng 
dạy rằng Niết-bàn là kinh nghiệm hạnh phúc lón lao. Ngài 
dạy: "Niêí-bàn là hạnh phúc tối thượng" (Dhp 204). 



31 


VAN: Nhưng có gì chứng minh rằng có tầm mức như vậy 
không? 

ĐÁP: Không. Không có. Nhưng do suy luận, ta có thể hiểu 
biết. Nếu có một tầm mức trong đó thời gian và không gian 
vận hành, và có một tầm mức như vậy - thế gian mà ta 
đang kinh nghiệm, đang sống trong đó - ắt ta có thể suy 
rằng có một tầm mức mà không có thời gian và không gian 
vận hành, Niết-bàn. Một lần nữa, mặc dù ta không thể 
chứng minh rằng Niết-bàn có hiện hữu, ta có lời Phật dạy 
rằng Niết-bàn hiện hữu. Ngài nói: 

"Có cái không sinh (aiãta, phát sinh mà không tùy thuộc 
nguyên nhân hay điểu kiện, không tùy thuộc nơi nhân duyên 
để hiện hữu), cái không trở thành (abhũta, không khởi phát 
từ nhân duyên), không dược tạo nên (akata, không phát sinh 
từ một nhân nguyên và không trở thành, tức nhiên không 
dược cấu tạo), và không dược câu hợp (asankhata, không tùy 
thế, tức không tùy thuộc nguyên nhân nào tạo duyên dểhiện 
hữu, không do duyên sinh, vô lậu). Nêú không có cái không 
sinh, cái không trở thành, cái không dược tạo, cái không dược 
cấu hợp, ắt không có lôỉ thoát cho cái có sinh, có trở thành, 
có dược tạo, có cấu hợp. Nhưng bởi vì có cái không sinh, 
không trở thành, không dược tạo, không dược cấu hợp, nên 
mới có lôỉ thoát cho cái có sinh, có trở thành, có tạo, có cấu 
hợp." (Ud 8.3) 

Niết-bàn là thế nào, chúng ta sẽ biết khi chứng đắc Niết- 
bàn. Trong khi thời giờ chưa đến, ta vẫn có thể tu tập. 

VAN: Đế thứ tư là gì ? 

ĐÁP: Đạo đế, hay chân lý cao quý thứ tư, là con đường 
đưa đến chấm dứt đau khổ. Con đường này gọi là Bát chi 



32 


Thánh đạo, bao gổm tám phần tử: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấh, chánh niệm, và chánh định. 

Hành trì theo đạo Phật là thực hành theo tám chi phần này 
cho đến khi thành tựu viên mãn. Bạn sẽ thấy các chi phần 
trong Bát chi Thánh đạo bao trùm mọi phưong diện trong 
cuộc sống: trí thức, đạo đức, xã hội, kinh tế và tâm lý; do 
đó, bao gổm mọi điều mà con người cần đến, để có một 
đừi sống tốt đẹp và phát triển tâm lirửì. 



33 


3. PHẬT GIÁO VÀ Ý NIỆM VÊ THẨN LINH 


VAN: Người Phật tử có tin nơi một thẩn linh không? 

ĐÁP: Không. Chúng tôi không tin nơi thần linh. Đức Phật, 
vì nhiều lý do, cũng như những nhà xã hội học và tâm lý 
học hiện đại, cho rằng những ý niệm về tôn giáo và đặc 
biệt ý niệm về thần linh bắt nguổn từ lòng kinh sợ. Ngài 
dạy: 

"Vì kinh sợ, con người tìm nương tựa nơi rừng núi linh 

thiêng, vườn rậm, cây côỉ và đền miêú thiêng liêng." (Dhp 

188 ) 

Vào thòd thượng cổ, con người tự thấy mình sống trong 
một thế gian đầy thù nghịch và hiểm họa. Họ lo sợ các thú 
rừng hung tợn, lo sợ không tìm đủ thức ăn, lo sợ bệnh 
hoạn, thưong tích và những hiện tượng thiên nhiên như 
sấm sét, trời chớp và núi lửa. Những mối lo âu và sợ sệt 
tưong tự lúc nào cũng phảng phất quây quần theo họ. Cảm 
thấy không an toàn, họ tự tạo ý niệm thần linh nhằm giúp 
cho mình được thoải mái, tiện nghi, khi sự việc trôi chảy 
thuận lọd, để có đủ can đảm khi lâm nguy, được an ủi khi 
bất hạnh. Cho đến ngày nay, ta vẫn còn ghi nhận rằng con 
người trở nên thuần thành ngoan đạo hon, khi ở trong 
những con xáo trộn. Ta nghe họ nói rằng đức tin noi một 
hay rhiều thần linh sẽ giúp họ thêm năng lực cần thiết để 
đối phó với đừi. Ta nghe họ giải thích rằng họ tin noi một 
vị thần linh đặc biệt nào đó, bởi vì lời thỉnh nguyện của họ 
trong con nguy khốn đã được đáp ứng. 



34 


Tất cả những điều này hình như chứng minh lời dạy của 
Đức Phật, rằng ý niệm về thần linh là một giải đáp cho nỗi 
lo sỢ và ưu phiền. Đức Phật dạy ta nên cố gắng tìm hiểu 
sự kinh sỢ của ta, nên giảm thiểu lòng ham muốn của ta, 
và trầm tữứi, can đảm chấp nhận những gì mà ta không 
thể sửa đổi. Ngài thay thế nỗi lo sợ, không phải bằng đức 
tin vốn không thuận lý, mà bằng sự hiểu biết phù hợp với 
lý trí. 

Lý do thứ nhì vì sao Đức Phật không tin noi một thần linh 
là hình như không có gì hiển nhiên làm nền tảng cho một 
ý niệm tưong tự. Có rất nhiều tôn giáo chủ trưong rằng chỉ 
duy nhất có tôn giáo mình mói có đúng lòd của thần linh, 
được tôn trí gìn giữ trong thánh kinh của mình, rằng chỉ 
có mình mới hiểu biết đúng bản chất thiên nhiên của vị 
thần linh, rằng chỉ có vị thần lữứi của mình là hiện hữu, 
thần linh của các tôn giáo khác không có thật sự hiện hữu. 
Vài ngưòi nói vị thần linh là người nam, vài người cho rằng 
ngài là người nữ; đối với các người khác, ngài đã vượt ra 
khỏi nam tứứi hay nữ tính. Tất cả đều mãn nguyện, tin 
chắc rằng thần linh của mình hiển nhiên hiện hữu, nhưng 
chế giễu, chỉ trích rửiững lý do của các tôn giáo khác để 
chứng minh vị thần linh của họ, cho là không đúng. Thật 
rất đáng ngạc rửìiên! Bao ĩứiiêu tôn giáo, trải qua bao ĩứiiêu 
thế kỷ, đã cố gắng chứng mirửi sự hiện hữu của vị thần 
linh của mình, lứiung không tìm ra được lý do thật sự hiển 
nhiên, vững chắc, thực tế, cụ thể và không còn có thể nghĩ 
bàn. 

Lý do thứ ba vì sao Đức Phật không tin có thần liĩứi là vì 
sự tin tưởng như vậy là không cần thiết. Vài người chủ 
trưong rằng cần phải tin noi một thần linh để giải thích 



35 


vấn đề nguồn gốc của vũ trụ. Nhưng không phải vậy. 
Khoa học đã giải thích vũ trụ được cấu thành như thế nào 
một cách rõ ràng và minh bạch, mà không cần dựa trên ý 
niệm về thần linh. Vài người cho rằng cần phải tin tưởng 
noi một thần linh, để cho cuộc sống được hạnh phúc và có 
ý nghĩa. Một lần nữa, ta có thể thấy rằng không phải vậy. 
Có nhiều triệu người vô thần và bao nhiêu tư tưởng gia tự 
do, không kể những người Phật tử, đã sống cuộc đời hữu 
ích, hạnh phúc và đầy ý nghĩa mà không cần phải tin noi 
thần linh. 

Vài người nói rằng con người vốn dĩ yếu đuối, cần phải tin 
tưởng noi một thần quyền, để có đủ năng lực đối phó với 
những vấn đề của kiếp nhân sinh. Một lần nữa, tình trạng 
hiển nhiên chứng tỏ ngược lại. Ta thường nghe nói đến 
nhiều người suy rửiược và tàn tật đã khắc phục nỗi niềm 
bất hạrửi lớn lao của mìrửi và rửiững khó khăn của đời 
sống, bằng lửiững năng lực sẵn có bên trong mình, bằng 
cách tận lực cố gắng và không cần phải tin tưởng noi một 
thần liĩứi nào khác. 

Vài người chủ trưong rằng phải có thần liĩứi để cứu rỗi linh 
hổn. Nhung luận điệu này chỉ có thể đứng vững nếu ta 
chấp nhận khái niệm thần linh cứu rỗi. Người Phật tử 
không chấp nhận một khái niệm tưong tự. Căn cứ trên 
kinh nghiệm bản thân, Đức Phật thấy rằng mỗi người đều 
có khả năng tự thanh lọc tâm, phát triển tâm từ, tâm bi và 
mở mang trí tuệ đến mức toàn hảo. Thay vì chú tâm về 
những cảnh trời xa lạ, Ngài dạy chúng ta hướng về nội 
tâm, khuyến khích chúng ta tìm giải đáp cho những vấn 
đề khó khăn, bằng phưong cách tự hiểu biết chứứi mình. 



36 


VAN: Nhưng nẽii không có thần linh, làm thếnào có vũ trụ ? 

ĐÁP: Tất cả các tôn giáo đều có những thần thoại và 
những tích truyện nhằm giải thích vấn đề này. Vào những 
ngày xa xưa, khi người ta chưa biết gì, những câu chuyện 
thần thoại như thế ấy là thích hợp, nhưng ở thế kỷ này, vào 
thời đại vật lý, thiên văn và địa chất, những dữ kiện khoa 
học đã thay thế các chuyện thần thoại. Khoa học đã giải 
thích nguồn gốc của vũ trụ mà không nhờ đến ý niệm thần 
linh. 

VAN: Đức Phật nói gì về nguồn gốc vũ trụ ? 

ĐÁP: Điều đáng chú ý là lối giải thích của Đức Phật rất 
gần vód quan điểm của khoa học. Trong bài kiiửi Aggahha 
(Khởi thế ĩứiân bốn, DN 27), Đức Phật mô tả vũ trụ bị tiêu 
diệt rổi tiến hóa, biến chuyển trong thời gian vô số triệu 
năm, cấu hợp trở lại, thàrửi ra hình thức hiện tại. Những 
hình thức sinh tổn bắt đầu trên mặt nước và một lần nữa, 
xuyên qua vô số triệu năm, biến chuyển từ thô sơ giản dị 
đến ĩứiững cơ thể phức tạp. Những tiến trình biến đổi ấy 
vô thủy vô chung, và được vận chuyển do những nguyên 
nhân thiên rửiiên. 

VAN: Sư nói không có gì cho thây hiển nhiên sự hiện hữu của 
một thần linh. Vậy những phép lạ thì sao? 

ĐÁP: Có ĩửiiều người tin rằng chỉ có quyền năng của thần 
linh mói có thể làm phép lạ, rửiư vậy lứiững phép lạ đã 
được thực hiện chứng miĩứi sự hiện hữu của thần liiứi. 
Chúng ta nghe lòd đồn rằng đâu đây có rửìững chứng bệĩứi 
được cứu chữa lứiờ phép lạ, ĩứiưng chưa bao giờ có một 
chuyên viên y tế hay bác sĩ nào xác ĩứiận. Chúng ta chỉ 
nghe thuật lại rằng ai đó rửìờ phép lạ chữa được một chứng 



37 


bệnh ngặt nghèo, nhung không bao giờ tận mắt chứng 
kiến. Chúng ta nghe đổn rằng bằng cách van vái nguyện 
cầu, một con bệnh trầm trọng, một cái chân hay một cái 
tay bị bại xụi được phục hổi, nhưng không bao giờ thấy 
hình quang tuyến X hay nghe bác sĩ, hay nghe điều dưỡng 
viên tường thuật. Những tin tức đổn đại, những lòd tường 
thuật, những gì nghe người này truyền tai người kia, hẳn 
không phải là chứng minh hiển nhiên xác thực, và rất hiếm 
khi có bằng chứng cụ thể hiển nhiên về phép lạ. 

Tuy nhiên, đôi khi có những điều xảy ra mà không thể giải 
thích, những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra. Nhung sự 
kiện ta không thể giải thích không chứng minh là có thần 
linh. Nó chỉ chứng minh là hiểu biết của ta chưa được hoàn 
hảo. Trước khi ngành y tế hiện đại được mở mang, khi còn 
chưa hiểu biết nguyên nhân của bệnh, người ta tin rằng 
một hay nhiều vị thần lirửì đem bệnh đến để hành phạt 
con người. Ngày nay, khi kiến thức về thế gian của ta phát 
triển đầy đủ, ta có thể hiểu biết lứiững gì là nguyên lứiân 
của những hiện tượng mà hiện nay chưa được giải thích, 
cũng ĩứiư giờ đây ta hiểu biết nguyên nhân tạo nên chứng 
bệnh. 

VAN: Nhưng có nhiều người tin một vài hình thức thần linh, 
như vậy chắc phải là sự thật? 

ĐÁP: Không phải vậy. Vào một thòd trước, mọi người đều 
tin rằng trái đất là bằng phẳng, nhưng tất cả đều sai. Số 
lượng người tin vào một ý niệm không phải là đon vị đo 
lường để đánh giá mức độ đúng hay sai của một ý niệm. 
Phưong cách duy ĩứiất để có thể nói rằng một ý niệm là 
đúng hay sai là ĩứiìn vào thực tại, và xem xét điều ấy có 
hiển ĩứiiên đúng hay không. 



38 


VAN: Người Phật tử không tin thần linh, vậy chớ họ tin gì ? 

ĐÁP: Phật tử không tin thần linh mà chỉ tin noi con người. 
Mỗi người đều quý báu và quan trọng, rằng mỗi người đều 
có tiềm năng để trở thành một vị Phật - một chúng sinh 
tuyệt hảo. Con người có thể tự mình phát triển để vượt lên 
khỏi vô minh và tình trạng kém lý trí và nhận thức sự vật 
đúng thật như sự vật là vậy. Thù hằn, sân hận, ác cảm và 
ganh tỵ có thể được thay thế bằng tình thưong, hạnh nhẫn 
nhục, lòng quảng đại và thiện ý, hảo tâm. Tất cả ĩứiững 
đức tíĩứi ấy nằm trong tầm tay của mọi người, nếu chuyên 
cần tinh tấn, nếu được các thiện hữu hướng dẫn và hỗ trợ, 
và nếu biết noi theo gưong lành của Đức Phật. Như lòd 
Phật dạy: 

"Tựmình làm ãiẫi ác. 

Tự mình tạo ô nhiễm. 

Tự mình không làm ác. 

Tự mình thanh lọc tâm. 

Trong sạch hay ô nhiễm đểu tùy nơi mình. 

Không ai làm cho người khác trong sạch." (Dhp 165) 

Chmh ta phải đi trên con đường đưa đến giác ngộ, và chư 
Phật đã rọi sáng con đường đó cho chúng ta. 



39 


4. NGŨ GIỚI 


VAN: Các tôn giáo khác có những điểu răn cấm do vị thần linh 
hay chư vị thần linh của họ han hành, dể nhận dịnh dim phải lẽ 
trái. Quý vị, những người Phật tử, không tin nơi thần linh, như 
vậy làm sao quý vị có thể phân biệt diêu nào là phải và diều nào 
là trái ? 

ĐÁP: Bất luận tư tưởng, lời nói hay hành động nào bắt 
nguồn từ tham, sân, si, và dẫn dắt ta xa dần Niết-bàn, đều 
là sai quấy. Và bất luận tư tưởng, lòd nói hay hành động 
nào bắt nguồn từ tâm quảng đại bố thí, từ bi và trí tuệ, và 
giúp ta mạnh tiến trên con đường hướng về Niết-bàn, đều 
là tốt lành. 

Trong các tôn giáo lấy thần linh làm trụ cột, điều trọng yếu 
là cố gắng làm ĩửiững điều ta được dạy bảo phải làm theo. 
Nhưng trong tôn giáo lấy con ngưòd làm trung tâm điểm 
như Phật giáo, ta phải khai triển tình trạng tự rửiận thức 
và tự hiểu biết sâu xa về chính mình. Tâm trạng luân lý 
đạo đức căn cứ trên hiểu biết lúc nào cũng dũng mãnh hon 
là sự tuân hành theo một mệnh lệnh. 

Như vậy, hiểu biết điều chánh lẽ tà, điều nào là đúng và 
điều nào là sai quấy, người Phật tử nhìn vào ba khía cạnh: 
ý định, hậu quả mà hành động sẽ tạo nên cho mình, và 
hậu quả mà hành động sẽ tạo nên cho ngưòd khác. Nếu ý 
định là tốt (tức là bắt nguồn từ lòng quảng đại bố thí, tâm 
từ bi, và trí tuệ), nếu khi thực hành ý định, hành động ấy 
sẽ tạo lọi ích cho mình (tức là giúp mình ngày càng tăng 
trưởng lòng quảng đại bố thí, tâm từ bi, và trí tuệ), và tạo 



40 


lọd ích cho kẻ khác (tức là giúp họ tăng trưởng lòng quảng 
đại bố thí, tâm từ bi, và trí tuệ), nếu như thế, hành động 
của ta là thiện, trong sạch, tốt và đạo đức. 

Lẽ dĩ nhiên, có rất ĩứiiều mức độ tốt hay xấu. Đôi khi ta 
làm việc gì với ý định tốt vô cùng, nhung có thể việc làm 
ấy không mang lại hậu quả tốt đẹp cho ta hay cho người 
khác. Đôi khi ta làm với ý định không mấy tốt, nhưng rổi 
hành động ấy lại giúp ích cho ngưòd khác. Đôi khi ta hành 
động với ý địrửì không tốt và hành động ấy tạo lọi ích cho 
ta, nhưng có thể gây tai hại cho người khác. Trong ĩứiững 
trường họp tưong tự, hành động của ta lẫn lộn - tốt và 
không mấy tốt. Khi ý định là xấu, không tạo lọi ích cho ta 
hay cho ngưòd khác, thì đó là bất thiện. Khi làm điều gì với 
ý định tốt và hành động ấy nếu được thực hiện sẽ tạo lọi 
ích cho ta và cho người khác, thì hành động ấy hoàn toàn 
là thiện. 

VAN: Như vậy, Phật giáo có một hệ thôhg luân lý ĩ 

ĐÁP: Đúng. Đúng vậy. Ngũ giái là nền tảng của luân lý 
Phật giáo. Trong năm giói, giói đầu tiên là tránh sát siĩứi, 
hay làm tổn hại chúng sirửi. Giái thứ nhì là tránh không 
trộm cắp, thứ ba là tránh tà dâm, thứ tư là tránh vọng ngữ 
và thứ năm là tránh dùng rượu và các chất say. 

VAN: Nhưng sát sinh đôi khi là tốt. Thí dụ nhưgiêí những loại 
côn trùng như ruổi, muỗi, vì chúng có thể truyền bệnh lan tràn, 
hay giết một người muốn sát hại mình ? 

ĐÁP: Nó có thể tốt cho ta. Nhưng còn rửiững sinh vật hay 
người kia thì sao? Họ cũng muốn sống rửiư ta. Khi ta quyết 
định phun thuốc để giết côn trùng, ý định của ta có lẽ bao 
gổm lẫn lộn rửiững tư tưởng lo lắng cho mình (tốt, vì nó 



41 


trừ nguyên nhân tạo phiền toái cho mình) và muốn trừ hậu 
hoạn (xấu, vì phải sát sinh). Hành động này sẽ có lọi cho 
ta (tốt) nhung rõ ràng sẽ không có lợi cho chúng sinh khác 
(xấu). Như vậy, đôi khi có thể cần phải sát sinh, nhưng 
không bao giờ hoàn toàn là tốt. 

VAN: Quý vị, những người Phật tử, quá lo lắng cho các loài 
kiến và sâu bọ ? 

ĐÁP: Người Phật tử cố gắng trau giổi lòng từ bi vô lượng, 
bao trùm tất cả mà không có sự phân biệt nào. Họ nhìn thế 
gian như một toàn thể họp nhất, trong đó mỗi vật, mỗi 
sinh vật đều có chỗ đứng và có bổn phận hay chức năng 
của nó. Họ tin rằng ta phải hết sức thận trọng trước khi 
tiêu diệt hay làm xáo trộn thế quân bìĩứi tế nhị của thiên 
nhiên. Hãy thử rửiìn những nền văn hóa chỉ chú trọng đến 
việc khai thác thiên nhiên, khai thác đến mức tận cùng, vắt 
ép đến giọt cuối cùng, mà không trả lại gì, chỉ xâm lăng và 
chinh phục. Thiên nhiên đã nổi loạn. Chứứi cái không khí 
mà ta đang thở bị đầu độc, sông ngòi bị ô nhiễm, nhiều 
loại thú bị tuyệt giống, núi đổi trọc lóc trơ trọi và bị xói 
mòn. Cho đến khí hậu cũng đổi thay. Nếu con người giảm 
nóng nảy tham lam, tiêu diệt và sát hại, tình trạng khủng 
khiếp này có thể đã không xảy ra. Tất cả chúng ta nên tận 
lực trau giổi lòng tôn kứứi sinh mạng. Và đó là giới thứ 
nhất. 

VAN: Giới thứ ba nói chúng ta nên tránh việc tà dâm. Vậy, tà 
dâm là gì? 

ĐÁP: Nếu chúng ta dùng thủ đoạn lừa gạt, đe dọa, hay ép 
buộc người khác để có quan hệ tình dục vód mình, hành vi 
ấy gọi là tà dâm. Ngoại tình cũng là một hình thức tà dâm, 
vì khi chúng ta kết hôn, ta có hứa sẽ chung thủy với người 



42 


phối ngẫu. Khi ta ngoại tình thì ta đã phá bỏ lời cam kết, 
cũng như phản bội lại lòng tin của người kia. Tình dục nên 
được xem như là một biểu lộ của tình yêu và quan hệ mật 
thiết giữa hai người, và nếu được như thế, nó sẽ góp phần 
duy trì tinh thần và tình cảm trong đừi sống lứa đôi. 

VAN: Quan hệ tình dục trước hôn nhân có phải là tà dâm 
không? 

ĐÁP: Không hẳn như thế, nếu cả hai người đều đổng ý và 
yêu thưong nhau. Tuy nhiên, không nên quên rằng chức 
năng siĩửi học của tìĩứi dục là để tạo sinh sản, và nếu một 
phụ nữ chưa lập gia đình mà lại mang thai thì có thể sẽ tạo 
ra nhiều vấn đề rắc rối. Nhiều người biết suy nghĩ và 
chững chạc cho rằng tốt hon hết, nên hoãn việc ấy cho đến 
sau khi làm lễ cưới. 

VAN: Còn giới nói dôĩ thì sao ? Có thể nào sống mà không nói 
dôỉ? 

ĐÁP: Nếu thật sự không thể tránh nói dối, trong xã hội 
hay trong công cuộc làm ăn sinh sống, thì nên thay đối tình 
trạng phiền phức và hư hỏng kia. Phật tử là người quyết 
tâm làm việc gì thực tế ĩứiằm giải quyết vấn đề bằng cách 
cố gắng thành thật và ngay thẳng hon. 

VAN: Rđi còn vấn dể uống rượu thì sao ? Uống một ít rượu chắc 
không hại gì? 

ĐÁP: Thông thường người ta không uống rượu để thưởng 
thức mùi vị. Khi ngổi uống một mình, thì đó là để làm dịu 
bớt tinh thần căng thẳng. Uống rượu chung với đông 
người, là để làm như mọi người khác. Dùng chút ít, rượu 
cũng làm hư hoại tâm trí và trở ngại sự hay biết chính 



43 


mình. Dùng nhiều, ảnh hưởng của nó có thể gây tai hại 
nặng nề. 

VAN: Nhưng uống một chút rượu không phải thật sự là phạm 
giới, phải không? Đó chỉ là một chuyện nhỏ? 

ĐÁP: Đúng, chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu ta không thể thực 
hành một chuyện nhỏ nhen như vậy thì ý chí của ta quả 
thật là không dũng mãnh, có phải vậy không? 

VAN: Năm giới là tiêu cực, dạy ta những gì không nên làm, 
mà không dạy những gì nên làm? 

ĐÁP: Năm giới là nền tảng luân lý của Phật giáo, không 
phải là toàn thể giáo lý. Ta bắt đầu nhận ra những gì xấu 
và cố gắng ngưng nó lại. Đó là tác dụng của năm giới. Sau 
khi ngưng làm điều xấu xa tội lỗi, ta bắt đầu làm điều tốt. 

Như giới vọng ngữ chẳng hạn. Đức Phật dạy ta ngưng nói 
dối. Sau đó ta phải nói chân thật, nói dịu hiền và lễ độ và 
nói đúng lúc. Ngài dạy: 

"Từ bỏ lời nói dôỉ, người ây trở nên chân thật, dáng tín 
nhiệm, ngay thẳng, chắc chắn, không lừa phỉnh thế gian. Từ 
bỏ lời nói dâm thọc, người ây không dem chuyện dầu này lặp 
lại dầu kia, cũng không dem chuyện dầu kia lặp lại dầu này, 
nhằm gãy chia rẽ. Người ây hòa giải những người hất dâng 
ý kiến và giúp những người bạn thân ngày càng thân thiêí 
hơn. Đem lại tình trạng hài hòa, là niềm hoan hỷ, thích thú, 
là tình thương, là dộng cơ thúc dây, dưa dêh lời nói của người 
ây. Từ bỏ lời thô lỗ cộc cằn, người ây ăn nói thanh tao nhã 
nhặn, không dáng bị khiển trách, dịu ngọt êm tai, dễ mến, di 
thẳng vào tâm, lịch sự, dược cảm tỉnh nâng hậu của nhiều 
người. Từ bỏ thói ngồi lê dôi mách, nói lời nhảm nhí vô ích, 
người ây nói dúng lúc, nói lời chân chính, có lợi ích, nói vê 



44 


Giáo Pháp và Giới Luật. Người ây nói những lời quý háu, 
đáng được kính cẩn tàng trữ như một bảo vật, hợp thời, hợp 
lý, chính xác rõ ràng và đúng chỗ." (MN21) 

VAN: Có người cho rằng ta chỉ có cách nương tựa nơi quyền 
lực của một hay nhiểu vị thần linh mới có thể tốt ? 

ĐÁP: Điều này hiển nhiên là sai sự thật. Có hàng triệu tư 
tưởng gia tự do và Phật tử - không nưong tựa vào uy lực 
thần linh - mà tác phong đạo đức vẫn cao quý và tốt đẹp, 
không phải từng con từng lúc mà đều đặn bền bỉ, cũng 
như những người tin tưởng noi một thần linh tối thượng. 

Vói kiên trì cố gắng, ta có thể làm trong sạch tác phong của 
mình. Nếu không thể thanh lọc hoàn toàn tác phong của 
mình, chắc chắn ta cũng có thể cố gắng để nó trở nên tốt 
hon. 



45 


5. TÁI SINH 


VAN: Theo Phật giáo, con người từ đâu đêh và rồi sẽ đi về đâu ? 

ĐÁP: Có thể có ba lối giải đáp cho câu hỏi này. Những 
người tin tưởng noi một hay nhiều thần linh thường chủ 
trưong rằng trước khi được tạo ra, con người không hiện 
hữu, rổi con người được sinh ra đời là do ý muốn của một 
vị thần linh. Người ấy sống cuộc đời của mình, rồi sau khi 
chết, tùy theo những gì mình tin tưởng hay ĩửiững hành 
động của mình trong đời, sẽ ở vĩnh viễn trên cõi thiên đàng 
hoặc vĩnh viễn trong địa ngục. Những người khác, các 
khoa học gia, cho rằng mỗi cá nhân vào đời lúc được thọ 
thai do ĩửiững nguyên lửiân tự nhiên, sống hết cuộc đời 
của mình rổi chết, chấm dứt hiện hữu. Phật giáo không 
chấp nhận một trong hai lối giải thích đó. 

Lối giải thích đầu tiên gọi lên ĩứiiều vấn đề đạo đức. Nếu 
thật sự một vị thần liĩứi toàn thiện tạo nên mỗi người trong 
chúng ta, ắt khó mà giải thích vì sao có ĩửiiều ngưòd siiửi 
ra với hình tướng xấu xa kinh khủng, hoặc có rất nhiều trẻ 
sơ sinh phải mất mạng trong bào thai, hay lúc vừa mới lọt 
lòng mẹ. Một vấn đề khác liên quan đến lối giải thích thần 
linh là người kia phải chịu đau khố vữih viễn trong địa 
ngục vì những điều mà arửi ta đã làm chỉ trong 60 hay 70 
năm sống trên trái đất, thì dường như là rất bất công. Sáu 
hay bảy mưoi năm sống không có đức tin, hay kém đạo 
đức, không đáng phải bị hình phạt thống khố vĩnh viễn. 
Cùng thế ấy, sáu hay bảy mươi năm sống đời đạo đức tốt 



46 


đẹp hình như là thời gian quá ngắn đối với hạnh phúc vĩnh 
cửu trên thiên đàng. 

Lối giải thích thứ nhì có phần thích nghi hon là lối thứ 
nhất, nhưng vẫn còn để lại nhiều thắc mắc chưa được giải 
đáp. Làm thế nào một hiện tượng vô cùng phức tạp như 
tâm thức lại được sinh khởi, phát triển, chỉ giản dị từ hai tế 
bào, trứng và tinh trùng? Và hiện nay, khoa siêu tâm lý 
học đã được xem là một ngành của khoa học, những hiện 
tượng như thần giao cách cảm ngày càng khó thích họp ăn 
khớp với mô hình duy vật về tâm thức. 

Phật giáo cung ứng một lối giải thích thỏa đáng hon hết về 
thắc mắc con người từ đâu đến và đi về đâu. Khi ta chết, 
cái tâm, với tất cả những khuynh hướng ưa thích, khả năng 
và tâm tứửi đã được tạo duyên và khai triển trong đời 
sống, tự cấu họp lại trong buồng trứng sẵn sàng thọ thai. 
Như thế ấy, một cá nhân được sinh ra, trưởng thành dần 
dần, lọt lòng mẹ và phát triển nhân cách do cả hai: những 
đặc tứửi tiĩứi thần được mang theo từ rửìững kiếp quá khứ 
và môi trường vật chất mói mẻ. Nhân cách sẽ chuyển biến 
và đổi thay do những cố gắng tinh thần và rửiững yếu tố 
tạo duyên như nền giáo dục, ảnh hưởng của cha mẹ và xã 
hội, và một lần nữa, lúc lâm chung, tái sinh, tự cấu họp trở 
lại trong buồng trứng sẵn sàng thọ thai. 

Tiến trình chết và tái sinh này sẽ tiếp tục diễn tiến đến khi 
nào những điều kiện tạo nguyên rửiân cho nó, vốn là ái 
dục và vô minh, chấm dứt. Đến lúc ấy, thay vì có một 
chúng sinh tái sinh, tâm thức vượt đến một trạng thái gọi 
là Niết-bàn, và đó là mục tiêu tối hậu của Phật giáo và là 
lý tưởng của kiếp sinh tổn. 



47 


VAN: Làm cách nào tâm di chuyển từ cơ thể này đêh một cơ 
thể khác? 

ĐÁP: Hãy nghĩ đến làn sóng điện của máy thu thanh. Làn 
sóng được phát ra từ đài phát thanh không phải là tiếng 
nói và âm nhạc, mà là năng lực ở nhiều tần số khác nhau, 
di chuyển trong không gian và được máy thu thanh nhận 
vào, rổi phát ra dưới hình thức tiếng nói hay âm nhạc. Vód 
tâm cũng vậy. Lúc lâm chung, năng lực tinh thần lìa xác 
chết, di chuyển trong không gian, được buồng trứng sẵn 
sàng thọ thai hút vào. Khi bào thai siĩứi nở, năng lực ấy tập 
trung vào não và từ đó về sau "phát ra" dưód hình thức 
một cá thể mới. 

VAN: Có phải lúc nào ta cũng sinh ra làm người không? 

ĐÁP: Không hẳn thế. Có nhiều cảnh giới khác ĩứiau mà ta 
có thể tái siĩứi vào. Vài người tái siĩứi vào cảnh trời, người 
khác vào địa ngục, vài người khác nữa tái sinh vào cảnh 
giới ngạ quỷ v.v. Cảnh trời không phải là noi chốn mà là 
một trạng thái sinh tổn, chúng sinh trong đó có cơ thể vật 
chất tế ĩứiị và tâm thức kinh nghiệm hạnh phúc, thoải mái 
dễ chịu. 

Trong vài tôn giáo, người ta hết lòng cố gắng để được tái 
sinh vào một cảnh trời, lầm nghĩ rằng trạng thái ấy trường 
tổn. Nhung không phải vậy. Cũng như tất cả các pháp hữu 
vi (tức các hiện tượng cần phải có gì khác tạo điều kiện mới 
hiện hữu), cảnh giói chư thiên cũng là vô thường, và khi 
tuổi thọ chấm dứt, cũng có thể tái siĩứi làm người. Địa ngục 
cũng vậy, không phải là một nơi chốn mà là một trạng thái 
sinh tổn, trong đó, cơ thể vật chất tế ĩửiị và tâm thường thể 
nghiệm sự lo âu và đau khổ, buổn phiền. Cảnh ngạ quỷ 
cũng là một trạng thái sinh tổn, trong đó, chúng sinh có cơ 



48 


thể vật chất tế nhị và tâm lúc nào cũng bị lòng khát khao 
ham muốn và bất mãn khuấy động. 

Như vậy, chúng sữửi ở cảnh trời thường kinh nghiệm hạnh 
phúc, chúng sinh ở địa ngục và cảnh ngạ quỷ thường kinh 
nghiệm đau khố, còn chúng sinh trong cảnh người thường 
kữứi nghiệm cả hai lẫn lộn. Điểm khác biệt chính giữa cảnh 
người và các cảnh giới khác nằm trong mức độ tế nhị của 
thân và phẩm chất của các loại kinh nghiệm. 

VAN: Điểu gì quyêí định ta sẽ tái sinh vào cảnh nào? 

ĐÁP: Yếu tố quan trọng ĩứiất, ĩứiung không phải là yếu tố 
duy nhất, ảnh hưởng đến việc đưa chúng ta tái sinh vào 
cảnh giới nào và sống ĩửiư thế nào, là nghiệp. Thuật ngữ 
"nghiệp - kamma"có nghĩa "hành động", hàm ý ĩứiững hàrửi 
động cố ý. Nói cách khác, hoàn cảnh của mình trong hiện 
tại phần lớn do những gì mình suy tư hay hành động trong 
quá khứ. Cùng thế ấy, ĩửiững gì mình suy tư và hành động 
trong hiện tại sẽ gieo ảnh hưởng đến số phần của mìrửi 
trong tưong lai. 

Người hiền lưong, từ ái, thường có khuynh hướng tái sinh 
vào cảnh trời hay sinh làm người có nhiều hạnh phúc. 
Người có tírửi lo âu sỢ sệt hay tàn rửiẫn hung tợn thường 
có khuynh hướng tái sinh vào địa ngục hay siĩứi làm người 
cơ cực nghèo nàn, có ĩứiiều kiĩứi nghiệm đau khổ. Người 
nuôi dưỡng ái dục, khát khao ham muốn và ôm ấp những 
tham vọng mà không bao giờ thỏa mãn, có khuynh hướng 
tái sinh vào cảnh ngạ quỷ hoặc cảnh người luôn luôn bị 
dục vọng và tham ái khuấy ĩứiiễu và gây phiền muộn. 
Những thói quen nào đã được phát triển mạnh mẽ trong 
đời sẽ nối tiếp trong kiếp sống kế đó. 



49 


VAN: Như vậy chúng ta không hoàn toàn do nghiệp quyêí 
định. Ta có thể thay đổi nghiệp? 

ĐÁP: Dĩ nhiên là ta có thể. Vì lẽ ấy, một trong tám chi của 
Bát chi Thánh đạo là chánh tinh tấn, sự cố gắng chân 
chánh. Nó tùy thuộc noi lòng thành thật của ta, noi mức 
độ nỗ lực và chuyên cần, làm cho thói quen tinh thần của 
ta ngày càng dũng mãnh thêm. Nhưng đúng rằng có nhiều 
người đi xuyên qua kiếp sống của mình mà chỉ chịu ảnh 
hưởng của những thói quen quá khứ, không cố gắng sửa 
đổi những thói quen tinh thần ấy, và do đó, vẫn là nạn 
nhân của những hậu quả không tốt. Những người như vậy 
sẽ tiếp tục chịu đau khố nếu không sửa sai những thói hư 
tật xấu của mình. 

Người Phật tử hiểu biết như vậy, lúc nào cũng nỗ lực ngăn 
chận các thói quen bất thiện và phát triển các thói quen 
hiền thiện có thể đem lại hậu quả tốt, mỗi khi có được cơ 
hội. Pháp hành thiền là một trong nhiều phương cách tốt 
được dùng để sửa đối những thói quen của tâm, để kiểm 
soát lòd nói lẫn hành động. Trọn cuộc sống của người Phật 
tử là tu tập ĩứiằm thanh lọc và giải phóng tâm. 

Thí dụ như trong kiếp sống vừa qua, đặc tứứi nổi bật của 
tâm là ĩứiẫn ĩứiục hiền hòa. Những khuynh hướng tốt đẹp 
ấy sẽ hiện ra trở lại trong kiếp sống hiện tại. Nếu trong 
kiếp này, những tâm tính ấy được tăng cường và phát triển 
mạnh mẽ, nó sẽ phát lộ trở lại càng vững chắc hơn trong 
kiếp sống tương lai. Điều này căn cứ trên sự kiện giản dị 
và được quan sát là, những tâm tứứi được kiên cố vững 
chắc lâu ngày có khuynh hướng trở thành khó thay đổi. 
Giờ đây, tâm tứứi tự nhiên của ta là ĩứiẫn nhục và hiền hòa, 
người khác không dễ gì khuấy động, ta không bị phiền 



50 


nhiễu, không bị thù hằn, được nhiều người thương mến và 
như vậy, ta sẽ sống an lành hạnh phúc hơn. 

Thử lấy một thí dụ khác. Như ta được sinh vào đời với 
khuynh hướng nhẫn nại hiền hòa do tâm tứứi từ trong kiếp 
quá khứ chuyển sang. Nhưng trong kiếp sống hiện tại ta 
lại hư hỏng buông lung, không củng cố vun bổi, trau giổi 
khuynh hướng tốt đẹp ấy. Càng ngày nó càng suy giảm, 
yếu dần, yếu dần và hoàn toàn biến dạng trong kiếp sống 
tới. Tứửi nóng nảy, sân hận và hung tợn có thể tăng trưởng 
và phát triển, đem lại tất cả ĩứiững hoàn cảnh bực mình 
khó chịu, do tác phong bất thiện ấy tạo nên. 

Ta lại lấy một thí dụ cuối cùng. Như do tâm tứứi trong kiếp 
sống vừa qua, ta vào đời với những khuynh hướng nóng 
nảy, sân hận, ĩửiưng sớm nhận thức rằng rửiững thói hư 
tật xấu rửiư thế chỉ đem lại bực dọc và phiền nhiễu. Do đó, 
ta cố gắng sửa mình, cố tạo những cảm xúc tích cực, trở 
nên từ ái hiền lương. Nếu có thể diệt hẳn những tật xấu, 
và điều này có thể làm được nếu ta thật sự cố gắng, ta sẽ 
trárứi khỏi hoàn cảnh khó chịu bực mình do thói quen 
nóng nảy sân hận và hung bạo gây ra, và như thế, ta đã cố 
gắng đổi thay hoàn cảnh. Nếu không thể đổi hẳn mà chỉ 
làm suy giảm những khuynh hướng xấu tương tự, nó sẽ 
trỗi lên trong kiếp sống kế và nơi đây ta cố gắng thêm, nó 
sẽ hoàn toàn biến dạng và ta sẽ không còn bị hoàn cảnh 
khó chịu đựng khuấy động. 

VAN: Sư nói nhiều về tái sinh, nhưng có gì chứng minh rằng 
ta sẽ tái sinh sau khi chêí? 

ĐÁP; Chẳng rửìững có dữ kiện khoa học hiển rửìiên để tán 
trỌ niềm tin có sự tái sinh trong Phật giáo, mà đó là lý 
thuyết duy ĩứiất được tán trỌ, về sự hiển nhiên có đời sống 



51 


sau khi chết. Không có chút hiển nhiên nào chứng minh 
rằng có thiên đàng và dĩ nhiên, không có gì chứng tỏ rằng 
chết là hoàn toàn tuyệt diệt. 

Trong vòng ba mưoi năm qua, những nhà siêu tâm lý học 
đã nghiên cứu những báo cáo về các trường họp có người 
còn lửiớ rõ rệt tiền kiếp của họ. Như ở Anh quốc, một em 
bé lên năm nói rằng em còn lứiớ "bà mẹ và ông cha khác" 
của em, và em nói ràĩứi mạch về rửìững diễn biến, nghe 
như đã xảy ra trong đời sống của một người khác. Các nhà 
siêu tâm lý học được mừi đến, nghiên cứu, phỏng vấn em, 
và em đã trả lời hằng trăm câu hỏi. Em cho biết rằng em 
sống trong một làng nọ của xứ sở mà dường ĩứiư là Tây 
Ban Nha. Em nói tên làng của em ở, tên đường, tên rửiững 
người láng giềng và ĩửiiều chi tiết về đời sống hằng ngày 
của em. Em cũng ứa lệ thuật lại câu chuyện đã bị một chiếc 
xe chở hàng nặng cán ĩửiư thế nào và em bị thưong tích, 
chết trong hai ngày sau. Những chi tiết trên được kiểm 
nhận là đúng ĩứiư thật. Có một ngôi làng ở Tây Ban Nha 
mang cái tên mà em bé đã nói. Có một ngôi lứià giống như 
loại mà em mô tả, nằm trên con đường mà em đã nói tên. 
Hon nữa, trong rửià ấy có một phụ nữ 23 tuổi đã bị tử 
thưong trong một tai nạn xe cộ năm năm về trước. Bây giờ, 
làm cách nào một em bé gái năm tuổi sống tại Anh Quốc, 
không bao giờ biết Tây Ban Nha, có thể biết tất cả rửiững 
chi tiết trên? 

Đây không phải là trường hợp duy ĩứiất thuộc loại này. 
Giáo sư lan Stevenson của đại học Virginia, phân khoa 
Tâm lý học, Hoa Kỳ, đã mô tả mấy mưoỉ trường họp tưong 
tự trong sách của ông. Giáo sư Stevenson là một khoa học 
gia có ĩứiiều tín ĩứiiệm mà 25 năm nghiên cứu về ĩứiững 



52 


người hổi nhớ tiền kiếp của mình, đã chứng minh mạnh 
mẽ thuyết tái sinh trong Phật giáo. 

VAN: Vài người nói rằng cái mà được gọi là khả năng hồi nhớ 
tiền kiêp là do ma quỷ thể hiện? 

ĐÁP: Ta có thể bác bỏ tất cả những gì không phù hợp với 
sự tin tưởng của mình, cho đó là chuyện ma quái dị đoan. 
Khi có những sự kiện cụ thể được nêu lên để tán trỢ một ý 
kiến, nếu muốn nói ngược lại, ta phải phân tích và hiểu 
biết một cách thuần lý, phù hợp với lý trí - chứ không phải 
đem chuyện ma quỷ vu vơ, dị đoan và không họp lý nói 
ra. 

VAN: Sư bảo rằng nói chuyện ma quỷ là dị doan, nhưng khi 
nói dêh tái sinh, có phải chăng dó cũng là dị doan ? 

ĐÁP: Từ điển định nghĩa "dị doan" (superstition) là một sự 
tin tưởng không căn cứ trên suy luận hoặc trên sự kiện cụ 
thể, mà liên hợp với những ý nghĩ, những quan niệm, như 
ảo thuật. Nếu bạn có thể chỉ cho tôi một luận án của nhà 
khoa học nào đã thận trọng nghiên cứu và xác nhận là có 
ma, tôi sẽ tin rằng đó không phải là dị đoan. Nhưng tôi 
chưa bao giờ nghe nói đến công trình khảo cứu nào về ma, 
các khoa học gia không hề bận tâm đến việc này, như vậy 
tôi nói rằng không có gì hiển nhiên là có ma. Tuy nhiên, 
như chúng ta đã thấy ở phần trước, có bằng chứng hiển 
nhiên gọi ý rằng dường ĩứiư thật sự có tái sinh. Như vậy, 
nếu sự tin tưởng nod thuyết tái sinh được căn cứ trên một 
vài sự kiện cụ thể, thì đó không phải là dị đoan. 

VAN: Có nhà khoa học nào tin có tái sinh ? 

ĐÁP: Có. Ông Thomas Huxley, một người đã đem khoa 
học vào hệ thống giáo dục ở trường học tại Anh quốc vào 



53 


thế kỷ thứ 19 và là khoa học gia đầu tiên bênh vực học 
thuyết của Darwin, tin rằng đầu thai là một ý niệm hiển 
nhiên rất đúng sự thật. Trong quyển sách trứ danh của 
ông, "Evolution and Ethics, and Other Essays" (Tiến hóa 
và Luân lý, và các bài viết khác), ông viết: 

"Trong học thuyêí chủ trương sự chuyển sinh linh hân, dù 
học thuyêí này phát xuất từ đâu, luận lý của người theo Bà- 
la-môngiáo và Phật giáo có sẵn trong tẩm tay những phương 
tiện để làm nền tảng nhằm tán trợ thích nghi đường lôỉ của 
vũ trụ có liên quan ãêh con người... 

Lôỉ biện giải này cũng hợp lý không kém gì các biện giải khác, 
và không ai sẽ bác bỏ vì cho đó là vô lý, ngoại trừ những người 
tư duy hấp tâp vội vã. Cũng như chủ thuyêí tiến hóa, thuyêí 
chuyển sinh linh hân bắt nguồn từ thế giới thực tại, và dược 
hỗ trợ bởi các luận lý suy loại (xét mỗi thứ dể tìm chỗgiôhg 
nhau mà xêp loại)." 

Giáo sư Gustaí Stromberg, nhà thiên văn học và vật lý học 
trứ danh của Thụy Điển, bạn của ông Einstein, cũng thấy 
thuyết tái sinh là hấp dẫn: 

"Có những ý kiến khác nhau vê việc linh hổn của con người 
có thể dầu thai trở lại trên quả dịa cầu hay không. Vào năm 
1936, một trường hợp rất dáng chú ý dược chính quyển Ấn 
Độ khảo sát và tường thuật rành mạch. Một em bé (tên là 
Shanti Devi ờ thủ dô Delhi) có thể mô tả tường tận vê kiếp 
sông trước của em (tại Muttra, cách Delhi năm trăm dặm). 
Kiếp sông trước này chấm dứt khoảng một năm trước khi em 
dược sinh ra trong kiêp hiện tại. Em cho biêí tên của chông 
và con ờ kiêp trước, và mô tả nhà cửa và dời sống của em 
như thế nào. Những vị trong ủy ban diều tra vụ này dưa em 



54 


về cho gặp những người bà con họ hàng từ kiêp trước và xác 
nhận tâí cả những lời của em là đúng. 

Đôĩ với người dân Ấn Độ, những câu chuyện tái sinh như 
thê'được xem là bình thường, nhưng điều kinh ngạc trong 
trường hợp này là em bé gái còn nhớ rất nhím chuyện. 

Điểu này và những trường hợp tương tự có thể xem là những 
chứng minh chỉ rõ tính cách hiển nhiên của học thuyêí chủ 
trương rằng trí nhớ không hoàn toàn bị tiêu diệt." 

Giáo sư Julian Huxley, nhà khoa học trứ danh của Anh 
quốc, và là Tống giám đốc cơ quan UNESCO tin rằng 
thuyết tái sinh phù họp hòa điệu với lối suy tư khoa học: 

"Không có gì ngăn cán sự chuyển di của một linh thức cá biệt 
sau khi chêỉ,giơng như một thông diệp vô tuyên dược truyền 
di từ một máy phát sóng. Nhưng phái nhớ rằng thông diệp 
vô tuyên dó chỉ trở thành một thông diệp khi nó tiêp xúc với 
một máy nhận sóng thích hợp. Linh thức của ta cũng dược 
chuyển di tương tự như thê'. Nó không thể suy nghĩ hay cảm 
nhận nm nó không dược tái nhập trong một thân xác nào dó. 
Nhân cách của ta dựa vào thân xác mà có, nên không thể 
nghỉ rằng sự sống còn sẽ là những cám giác thuần túy mà 
không cẩn có thân xác. Tôi nghĩ rằng có cái gì dó dã dược 
chuyển di có quan hệ dêh từng người, tương tự như sự quan 
hệ của thông diệp vô tuyến với máy phát sóng. 

Tuy nhiên, trong trường hợp này, 'cái chêí', như ta thây, chỉ 
là những khuấy động của các kiểu mẫu khác nhau, thênh 
thang hất dịnh xuyên qua vũ trụ cho dêh khi nó trở thành 
tâm thức trở lại, do sự xúc chạm với một cái gì tác dụng tương 
tự như bộ máy thu thanh dôỉ với tâm." 



55 


Cho đến những ngưòd rất thực tiễn chỉ sống sao tiện lợi cho 
mình, như kỹ nghệ gia người Mỹ, Henri Ford, cũng thấy 
có thể chấp nhận ý niệm tái sinh, ông Ford hấp thụ ý niệm 
tái sinh vì, không giống như ý niệm duy thần hay duy vật, 
tái sinh cho ta một cơ hội mới để tự phát triển, ông Henri 
Ford nói: 

"Tôi tin theo thuyêí tái sinh khi tôi hai mươi sáu tuổi. Tôi 
không thỏa mãn về sự giải thích của tôn giáo mà tôi đã biêí. 
Cho ãêh công việc làm ăn sinh sông cũng không làm tôi hoàn 
toàn thỏa mãn. Công việc làm ăn là vô ích, nm ta không thể 
sử dụng kinh nghiệm trong đời sông này dem sang kiêp kế. 
Khi khám phá ra thuyêí dầu thai, hình như tôi dã tìm ra một 
kếhoạch phổ thông bao quát. Tôi nhận thức rằng sẽ có cơ 
may thực hiện những ý nghĩ của mình. Thời gian không còn 
bị hạn dịnh. Tôi không còn là nô lệ của hai cây kim dâng hồ. 

Thiên tài là kinh nghiệm. Vài người dường như nghĩ rằng dó 
là tài năng thiên phú, nhưng thật ra, nó là kêí quả của chuỗi 
kinh nghiệm thu thập trong nhiều kiêp sống. Có người có linh 
thức già hơn những người khác, và như vậy họ biêí nhiểu 
hơn. Sự khám phá ra thuyêí dầu thai làm cho tôi thây thoải 
mái. Xin hãy tường thuật cuộc dàm thoại hôm nay, dể giúp 
cho tâm những người khác cũng dược thoải mái dễ chịu. Tôi 
muôn chia sẻ với người khác trạng thái an tĩnh mà quan niệm 
về một cuộc sông lâu dài dem lại cho chúng ta." 

Như vậy, giáo lý tái sinh của Phật giáo đã được các chứng 
minh khoa học tán trỢ. Giáo lý ấy vững chắc hợp lý, và từ 
lâu, đã giải đáp thỏa đáng những thắc mắc mà những chủ 
thuyết khác không thể giải đáp. Giáo thuyết này cũng đem 
lại nguổn an lạc, rất thoải mái dễ chịu, không đến đỗi tệ 
hại như lối sống mà không cho ta một cơ may thứ nhì. 



56 


không có cơ hội để sửa sai những lỗi lầm đã phạm trong 
kiếp sống, và không có thì giờ để phát triển thêm lứiững 
kỹ năng mà ta đã ấp ủ dưỡng nuôi trong đời. 

Theo Đức Phật, nếu không thàrửi đạt Niết-bàn trong kiếp 
sống này, ta cũng sẽ có cơ hội để cố gắng trong kiếp khác. 
Nếu đã phạm lỗi lầm trong kiếp này, ta có thể tự mình sửa 
sai trong một kiếp kế tiếp. Ta sẽ có thể học hỏi từ ĩứiững 
lỗi lầm đã sai phạm. Việc nào mình chưa có thể làm hoặc 
chưa thàrửi tựu trong kiếp này, ta sẽ có thể hoàn thàrửi 
trong các kiếp sống kế tiếp. Quả thật là một giáo thuyết kỳ 
diệu! 



57 


6. THIỂN 


VAN: Thiền là gì 7 

ĐÁP: Thiền là một nỗ lực có ý thức để làm thay đối sự vận 
hành của tâm. Tiếng Phạn Pãli cho chữ Thiền là "Bhãvanã", 
nghĩa là 'Tàm tăng trưởng" hay "phát triển". 

VAN: Thiền có quan trọng không? 

ĐÁP: Vâng, thiền rất quan trọng. Cho dù chúng ta muốn 
tốt đẹp bao lửiiêu, cũng khó mà thay đổi được tâm ý, nếu 
chúng ta không thể thay đổi những tham dục vốn đã tạo 
nên cách hành xử của chúng ta. Ví dụ, một người có thể 
nhận ra rằng mình hay nóng nảy với vỢ, và anh ấy tự hứa 
"Từ đây về sau, tôi sẽ không nóng nảy như thế". Nhung 
một giờ sau, anh ấy có thể la mắng vỢ mình, đon giản là vì 
anh ấy không tự tỉnh thức, sự nóng nảy đã phát khởi mà 
anh không biết được. Hành thiền giúp phát triển sự tỉnh 
thức và năng lực cần thiết để chuyển hóa các thói quen đã 
ăn sâu trong tâm ý. 

VAN: Tôi nghe nói rằng hành thiền có thể rất nguy hiểm. Điểu 
này có đúng không? 

ĐÁP: Chúng ta cần có muối để sống. Nhưng nếu bạn ăn 
một kí-lô muối, thì nó sẽ giết bạn. Để sống trong thế giới 
hiện đại, bạn cần có xe ô tô; ĩứiưng nếu bạn không tuân 
theo luật giao thông, hay trong lúc lái xe, bạn lại say rượu, 
thì xe ô tô trở thành cái máy nguy hiểm. Hành thiền cũng 
giống như thế, nó cần thiết cho sự an lạc tinh thần, nhưng 
nếu bạn thực hành một cách sai lạc, nó sẽ tạo ra nhiều vấn 



58 


đề. Một số người có vấn đề như buồn nản, sợ hãi vô lý hay 
bệnh tâm thần, họ nghỉ rằng thiền là một phưong cách 
điều trị tức thời cho những vấn đề của họ. Họ bắt đầu hành 
thiền và đôi khi vấn đề của họ trở nên tổi tệ hon. Nếu bạn 
có vấn đề như thế, bạn nên tìm sự giúp đỡ của một chuyên 
gia tâm lý; sau khi bạn cảm thấy khá hon, bạn mới nên 
hành thiền. Một số người khác, khi hành thiền, lại cố gắng 
quá mức, thay vì hành thiền từ từ từng bước một, họ lại 
thực hành vód quá nhiều năng lực, và chẳng bao lâu họ kiệt 
sức. 

Nhưng có lẽ phần lón những vấn đề trong khi hành thiền 
xảy ra là do loại "thiền kăng-ga-ru" hay "thiền chạy nhảy" 
(kangaroo, đại thử hay chuột túi, là một loài thú lớn có túi trước 
bụng, đặc biệt ờ úc, có thể nhảy xa bằng hai chân sau rất khỏe). 
Một số người đi đến một vị thầy để học thiền rổi áp dụng 
phưong pháp thiền của vị ấy trong một thời gian; sau đó, 
họ đọc sách rổi quyết định thực hành theo sự chỉ dẫn trong 
sách; một tuần sau, có một thiền sư nổi tiếng viếng thăm 
thành phố của họ và họ quyết định phối hợp một số lòd 
dạy của vị ấy vào trong việc tu thiền của họ; và chẳng lâu 
sau đó, họ roi vào tìĩửi trạng hoang mang, thất vọng. Chạy 
nhảy giống như con kăng-ga-ru, từ một phưong pháp này 
sang một phưong pháp nọ, là một việc làm sai lầm. 

Dù sao, nếu bạn không có vấn đề nghiêm trọng về bệnh 
tâm thần, và bạn hành thiền đúng chừng mực, Thiền là 
một trong ĩứiững điều tốt lửiất mà bạn có thể tự làm cho 
chứứi mình. 

VAN: Có mây pháp hành thiền ? 

ĐÁP: Đức Phật dạy nhiều pháp hành thiền khác rửiau, 
mỗi pháp để đối trị một vấn đề đặc biệt, hay để phát triển 



59 


một trạng thái tâm lý đặc biệt. Tuy nhiên, hai pháp thiền 
phổ thông và hữu dụng nhất là quán niệm hoi thở 

(ãnãpãna-sati) vầ quán tâm từ (metta bhãvanã). 

VAN: Làm thếnào để hành thiền quán niệm hơi thở? 

ĐÁP: Bạn làm theo bốn bước đơn giản: chọn nơi chốn, giữ 
tư thế ngổi, theo dõi hod thở, và đối phó những trở ngại. 

Trước hết, bạn tìm một noi thích hợp, có thể một căn 
phòng không ổn ào và tại noi đó, bạn không bị quấy rầy. 

Thứ hai, ngổi trong tư thế thoải mái. Tư thế tốt là ngồi với 
chân xếp lại, dưới mông có kê một cái gối, lulig thẳng, hai 
bàn tay xếp lên nhau đặt trên bắp đùi, và mắt nhắm lại. 
Cách khác, bạn có thể ngổi trên ghế rửumg cần phải giữ 
lưng cho thẳng. 

Bước tiếp theo là phần thực hành theo dõi hơi thở. Trong 
lúc ngổi yên tịnh với mắt rửìắm lại, bạn tập trung vào sự 
chuyển động của hoi thở vào và hod thở ra. Thực hiện điều 
này bằng cách đếm hod thở hay theo dõi sự phổng xẹp của 
bụng. 

Cuối cùng, trong khi hành thiền, vài vấn đề và khó khăn 
có thể sinh khởi. Bạn có thể thấy ngứa ngáy khó chịu trên 
cơ thể hay đau rửìức ở đầu gối. Nếu điều này xảy ra, hãy 
cố gắng giữ cơ thể thư giãn, không nhúc nhích, và tiếp tục 
để tâm vào hơi thở. Có thể sẽ có nhiều ý nghĩ xuất hiện ở 
tâm bạn và làm xao lãng việc chú tâm vào hơi thở. Cách 
duy rửiất để xử lý vấn đề này là kiên nhẫn tiếp tục đem 
tâm trở lại với hơi thở. Nếu bạn tiếp tục làm như thế, cuối 
cùng, các ý nghĩ kia sẽ yếu đi, việc định tâm của bạn sẽ 
mạnh hơn, và bạn sẽ có được những giây phút đi sâu vào 
sư an lac và thanh tinh nôi tâm. 



60 


VAN: Tôi nên hành thiền bao lâu ? 

ĐÁP: Tốt nhất là hành thiền mỗi ngày 15 phút trong một 
tuần lễ; rồi gia tăng thêm 5 phút mỗi tuần, cho đến khi bạn 
có thể hành thiền trong 30 đến 45 phút. 

Sau vài tuần lễ hành thiền đều đặn mỗi ngày như thế, bạn 
sẽ bắt đầu thấy việc định tâm trở nên tốt hon, những ý 
tưởng tán loạn sẽ giảm dần và bạn sẽ có rửìững giây phút 
an hoà và tĩnh lặng thật sự. 

VAN: Còn quán tâm từ là sao ? Phương cách thực hành như 
thếnào ? 

ĐÁP: Khi bạn quen thuộc với pháp thiền quán niệm hod 
thở và thực hành đều đặn rổi, bạn có thể bắt đầu hành 
thiền quán tâm từ. Pháp hành này nên được thực hiện hai 
hay ba lần mỗi tuần, sau khi bạn hành thiền quán niệm hoi 
thở. Trước tiên, bạn chú tâm vào chính mình và tự nói 
những lời như: 

“Xin cho tôi được khỏe mạnh và hạnh phúc. 

Xin cho tôi được bình an và tĩnh lặng. 

Xin cho tôi thoát khỏi mọi hiểm nguy. 

Xin cho tâm tôi không còn sân hận. 

Xin cho tâm tôi tràn đầy tình thương. 

Xin cho tôi được khỏe mạnh và hạnh phúc." 

Sau đó, bạn nghĩ đến ĩứiững người khác, từng người một, 
từ người thân thưong cho đến những người bạn bình 
thường - nghĩa là ngưòd mình không thưong mà cũng 
không ghét, và cuối cùng là đến rửìững ngưòd mà mình 
không ưa thích; ước nguyện cho họ an vui rửiư bạn đã ước 
nguyện cho chính mình. 



61 


VAN: Pháp hành thiền quán tâm từ này có lợi ích gì? 

ĐÁP: Nếu bạn thực hành thiền quán tâm từ này một cách 
đều đặn và vód thái độ đúng đắn, bạn sẽ thấy trong bạn có 
nhiều thay đối tích cực. Bạn sẽ thấy mình có thể chấp nhận 
và tha thứ cho chính mình. Bạn sẽ thấy tình cảm dành cho 
người mình thưong gia tăng thêm. Bạn sẽ thấy mình thân 
thiện hon với người mà trước đây mình thờ ơ và không 
quan tâm; và bạn sẽ rửiận thấy những ác ý hay sân hận mà 
bạn đã có với người nào đó nay sẽ giảm đi, và cuối cùng 
sẽ tan biến. Thửứi thoảng nếu bạn biết ai đó đang lâm 
bệnh, buổn khổ hay gặp khó khăn, bạn có thể nghĩ đến họ 
trong lúc hành thiền từ bi, và thường thì bạn sẽ thấy tình 
cảnh của họ được cải thiện. 

VAN: Điểu ây có thể xảy ra như thếnào ? 

ĐÁP: Tâm ý, khi được phát triển đúng đắn, là một công 
cụ rất hùng mạnh. Nếu chúng ta biết tập trung năng lực 
tinh thần và hướng nó đến người khác, nó có thể có ảnh 
hưởng đến họ. Hẳn bạn đã có kinh nghiệm ĩứiư thế. Có thể 
bạn đang ở trong một phòng đông ngưòd và bạn có cảm 
giác rằng ai đó đang chú ý đến mình. Bạn xoay một vòng 
xem và biết chắc là ai đang nhìn chằm chằm vào mình. 
Điều này đã xảy ra khi bạn bắt được năng lực tinh thần của 
người khác. Thiền quán tâm từ cũng giống như vậy. 
Chúng ta hướng năng lực tích cực của tiĩửi thần tód người 
khác và dần dần sẽ chuyển hóa được họ. 

VAN: Tôi có cần một vị thầy hướng dẫn hành thiển không? 

ĐÁP: Một vị thầy thì không tuyệt đối cần thiết, nhưng có 
được sự hướng dẫn cá ĩứiân của một người có kinh nghiệm 
hành thiền thì chắc chắn có lọi ích. Tiếc thay, có một số tu 



62 


sĩ và cư sĩ tự xem mình là "thiền sư", nhưng kỳ thực, họ 
không biết họ đang làm gì. Bạn hãy cố gắng tìm một vị 
thầy có tiếng tốt, có uy tín, có nhân cách thăng bằng và 
trung thành vód những lời Phật dạy. 

VAN: Tôi nghe nói rằng pháp hành thiền ngày nay được các 
chuyên gia về tâm thần và các nhà tâm lý học áp dụng rộng rãi. 
Điểu đó có đúng không? 

ĐÁP: Vâng, đúng như thế. Ngày nay, thiền được chấp 
nhận như có một ảnh hưởng lớn để trị liệu tâm thần, và 
được nhiều chuyên gia về sức khỏe tâm thần sử dụng, để 
giúp làm thư giãn, vượt qua những ám ảnh và mang đến 
tỉnh thức cho chính mình. Sự hiểu biết thâm sâu của Đức 
Phật về tâm ý chúng sinh đang giúp rất nhiều cho con 
người hôm nay cũng giống như đã từng giúp cho con người 
thời xưa. 



63 


7. TRÍ TUỆ VÀ TỪ BI 


VAN: Tôi thường nghe người Phật tử nói đêh "Từ bi" và "Trí 
tuệ". Hai danh từ này nghĩa là gì? 

ĐÁP: Vài tôn giáo tin rằng từ bi hay tình thưong (hai danh 
từ này có ý nghĩa rất gần nhau) là phẩm hạnh tinh thần vô 
cùng quan trọng, nhung không mấy chú trọng đến công 
trình trau giổi trí tuệ. Kết cuộc, họ trở thành người tốt bụng 
khờ dại, một người hảo tâm, có rất ĩứiiều thiện ý nhưng lại 
kém hiểu biết, hoặc không hiểu biết gì. Những hệ thống tư 
tưởng khác, như khoa học chẳng hạn, tin rằng trí tuệ có thể 
được trau giổi tốt đẹp nhất khi ta gác qua một bên tất cả 
những cảm xúc, trong đó có tình thưong. Cuối cùng, khoa 
học chỉ quan tâm vód kết quả mà lại quên rằng mục tiêu 
của khoa học là phục vụ, chứ không phải kiểm soát và 
chinh phục con ngưòd. Nếu không phải vậy, vì sao các nhà 
khoa học sử dụng tài năng và kiến thức của mình để chế 
tạo bom nguyên tử, ĩứiững khí giới để dùng trong chiến 
tranh vi trùng và các loại khí giới tưong tự? 

Tôn giáo lúc nào cũng xem lý trí và trí tuệ là đối nghịch 
của ĩứiững cảm xúc như tình thưong, và đức tin là thù 
nghịch với lý trí và thực tế khách quan. Lẽ dĩ ĩứiiên, khi 
khoa học tiến hóa thì tôn giáo thoái bộ. Mặt khác, Phật giáo 
dạy ta nên giữ cân bằng và trọn vẹn cả hai, phải trau giổi 
cả hai, trí tuệ và từ bi. Đây không phải là các tín điều độc 
đoán mà là lời khuyên dạy căn cứ trên kirửi nghiệm. Cho 
nên, Phật giáo không có gì phải sợ khoa học. 



64 


VAN: Như vậy, theo Phật giáo, trí tuệ là gì ? 

ĐÁP: Trí tuệ cao siêu nhất là thấy rằng thực tướng của tất 
cả mọi hiện tượng đều không trọn vẹn hoàn thành, luôn 
luôn biến đổi, và không phải là ta. Sự hiểu biết này hoàn 
toàn giải phóng con người, và đưa đến tình trạng chu toàn 
và hạnh phúc tối thượng, gọi là Niết-bàn. Tuy nhiên, Đức 
Phật không nói nhiều về mức độ trí tuệ cao thượng này. 
Không phải là trí tuệ, nếu chỉ giản dị tin lứiững gì người ta 
nói vói mình. Trí tuệ thật sự là tự mình trực tiếp thấy và 
hiểu biết. Đến mức độ này, trí tuệ là hiểu biết với tâm rộng 
mở, thay vì đóng kín tâm; là lắng nghe quan điểm của 
người khác, thay vì mù quáng cả tin; là thận trọng khảo sát 
những sự việc không phù hợp với niềm tin của mình, thay 
vì chôn vùi đầu mình dưới cát (như chim đà điểu trong sa 
mạc, khi gặp nguy thì vùi đẩu trong cát để tránh né)-, là khách 
quan nhìn sự vật, thay vì thiên kiến dự tưởng và bè phái; 
là chậm rãi suy tư trước khi tin tưởng và có ý kiến, thay vì 
vội vã chấp nhận điều nào do cảm tíĩứi đầu tiên; và luôn 
sẵn sàng thay đổi niềm tin một khi sự thật tưong phản lại 
ta. Người có thái độ ĩứiư vậy quả thật là có trí tuệ và chắc 
chắn rổi đây sẽ thật sự hiểu biết chân chánh. Con đường 
của Phật giáo đòi hỏi phải can đảm, nhẫn nhục, mềm dẻo 
và thông minh. 

VAN: Tôi nghĩ rằng ít có người làm được như thê' Vậy quan 
điểm của Phật giáo là như thế nào nm chỉ một ít người có thể 
thực hành lời dạy ? 

ĐÁP: Quả thật, không phải ngưòd nào cũng đều sẵn sàng 
thực hành đúng theo lòd Đức Phật dạy. Tuy rửiiên, nếu vì 
đó mà nói rằng ta cần phải quảng bá một giáo thuyết sai 
lạc nhưng dễ hiểu, để mỗi người dễ thực hành, thì rõ ràng 



65 


là phi lý. Phật giáo nhắm thẳng vào chân lý, và nếu người 
nào đó chưa sẵn sàng hoặc chưa có đủ khả năng để lãnh 
hội, có thể trong một kiếp sống vị lai nào đó, họ sẽ lãnh hội 
được. Mặt khác, có những người khi nghe được những lời 
chân chánh hay khuyến khích là có thể tăng trưởng sự hiểu 
biết của họ. Vì lẽ ấy, người Phật tử trầm lặng và hiền hòa, 
cố gắng chia sẻ với người khác kiến thức của mình về Phật 
giáo. Đức Phật dạy chúng ta dưỡng nuôi lòng từ bi, và vì 
lòng từ ái và bi mẫn, ta chia sẻ kiến thức với người khác. 

VAN: Giờ đây, hãy hàn ãêh danh từ "từ bi". Theo Phật giáo, 
từ bi là gì ? 

ĐÁP: Cũng như trí tuệ bao gồm phần trí năng hay sự hiểu 
biết trong bản tíĩứi con người, từ bi bao gổm khía cạnh xúc 
cảm hay cảm giác trong tâm tứửi bẩm sirửi. Cũng lửiư trí 
tuệ, từ bi là phẩm hạrửi đặc thù của con người. Khi ta thấy 
ngưòả nào đang ở trong con phiền muộn sầu não mà ta 
động lòng trắc ẩn, cố gắng làm voỉ hay chấm dứt nỗi khố 
của họ, đó là từ bi. Như vậy, tất cả những gì tốt đẹp lửiất 
trong con người, tất cả những đức tứứi "giống hạrứi Phật" 
như chia sẻ, sẵn sàng giúp cho người khác với tinh thần 
thoải mái, thiện cảm, chăm lo và quan tâm - tất cả đều là 
những biểu hiện ra ngoài của lòng từ bi tiềm ẩn bên trong. 
Ta sẽ hiểu biết những điều gì tốt đẹp nhất cho chứứi ta. 
Chúng ta thông cảm người khác khi ta thông cảm chứửi ta. 

Như vậy trong Phật giáo, phẩm hạnh cao đẹp của ta sinh 
sôi nảy nở một cách rất tự ĩứiiên trong sự quan tâm của ta 
đối với người khác. Đời sống của Đức Phật cho thấy rõ 
điều này. Ngài trải qua sáu năm dài dẳng chiến đấu để tìm 
trạng thái an lành cho chính Ngài. Sau đó, Ngài có thể ban 



66 


rải những lợi ích ấy cho toàn thể nhân loại, và đó là nguồn 
hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. 

VAN: Vậy thì Sư nói rằng có thể giúp người khác hữu hiệu 
nhất khi ta tự giúp ta. Đó có phải là hình thái của lòng ích kỷ 
hay không? 

ĐÁP: Chúng ta thường xem lòng vị tha, quan tâm đến 
ngưòd khác trước khi nghỉ đến mình là đối nghịch với tính 
vị kỷ, lo cho mình trước rồi mới lo cho người khác. Phật 
giáo không phân biệt, tách rời hai sự việc ấy; trái lại, cái 
nhìn của Phật giáo là thấy chúng hòa lẫn với ĩứiau. Niềm 
quan tâm, thành thật lo lắng cho mình, sẽ dần dần tăng 
trưởng, thuần thục và trở nên chăm lo cho người khác, bởi 
vì ta thấy rằng người khác thật sự cũng rửiư ta, không khác 
biệt. Đó thật sự là từ bi. Lòng từ bi quả thật là viên ngọc 
báu kim cưong được tôn trí trên vưong miện của Pháp Bảo, 
những lời dạy vàng ngọc của Đức Tôn Sư. 



67 


8. ĂN CHAY 


VAN: Người Phật tử phải ăn rau đậu hay ăn chay, có đúng 
vậy không? 

ĐÁP: Không nhất thiết. Đức Phật không trường chay. 
Ngài không dạy hàng môn đệ phải ăn chay, và cho đến 
nay, có rất nhiều người Phật tử thuần thành mà không 
trường chay. 

VAN: Nhưng năi Sư dùng thịt cá, ắt Sư gián tiêp có trách 
nhiệm vê cái chêí của con vật. Có phải chăng đó là vi phạm giới 
thứ nhất? 

ĐÁP: Đúng rằng khi ăn thịt cá, ta gián tiếp và có phần nào 
trách nhiệm về tội sát sinh con vật, nhưng điều này cũng 
đúng khi ta ăn rau cải. Người nông dân phun thuốc, dùng 
thuốc độc giết côn trùng để lúc nào cũng có ĩứiững lá rau, 
lá cải không bị sâu rầy đục khoét được dọn lên trên bàn ăn. 
Lại nữa, ĩứiững con thú bị giết để cung ứng da làm dây nịt 
hay làm túi xách, dầu và xà phòng mà ta dùng và trăm 
ngàn sản phẩm khác. Chúng ta không thể sống mà không 
gián tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của chúng sinh này 
hay chúng sirửi khác, bằng cách này hay cách khác. Khi xin 
thọ trì giới đầu tiên, ta nguyện cố gắng tránh xa trực tiếp 
sát sữứi, trực tiếp trách nhiệm sát hại sinh lirh. 

VAN: Có phải người Phật tử theo truyền thông Mahãyana 
(Đại thừa) không ăn thịt cá? 

ĐÁP: Điều này không đúng. Người Phật tử Đại thừa 
Trung Hoa thường chú trọng đến việc phải ăn chay. 



68 


Nhưng những bậc xuất gia và hàng cư sĩ nam nữ theo 
truyền thống Đại thừa ở Nhật Bản và ở Tây Tạng lại 
thường ăn thịt cá. 

VAN: Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng người Phật tử phải ăn chay. 

ĐÁP: Giả sử có người kia trường chay rất nghiêm chỉnh 
mà ích kỷ, gian dối, bất lưong và đê tiện, và một người 
khác không ăn chay mà biết lo nghỉ đến kẻ khác, chân thật, 
liêm khiết, quảng đại và hiền lưong, trong hai người ấy, 
người nào là Phật tử tốt hon? 

VAN: Người chân thật và hiền lương. 

ĐÁP: Tại sao? 

VAN: Bởi vì người như thê'đó hiển nhiên là có tâm địa tốt. 

ĐÁP: Hẳn như vậy. Người ăn thịt cá cũng như người ăn 
rau đậu đều có thể có tâm trong sạch, mà cũng có thể có 
tâm rứiơ bẩn. Trong giáo huấn của Đức Phật, điều quan 
trọng là phẩm chất của tâm, mà không phải là loại thức ăn 
của ta. Có lửiững người Phật tử rất thận trọng, không bao 
giờ ăn thịt cá, rửìung ít bận tâm tự xét mình có ích kỷ, thiếu 
chân thật, hung tợn hay ganh tỵ hay không. Sửa đổi thức 
ăn là dễ, nhưng sửa đổi tâm tứứi là việc khó làm, nên 
thường hay bị hờ hững lãng quên. Vì vậy, cho dù ta ăn 
chay hay không, nên nhớ rằng điều tối quan trọng trong 
Phật giáo là thanh lọc tâm, làm cho tâm trở nên trong sạch. 



69 


9 . MAY MẮN VÀ THỜI VẬN 


VAN: Đức Phật dạy thếnào vềbùa phép và bói quẻ? 

ĐÁP: Đức Phật xem những công việc như bốc số bói quẻ, 
đeo bùa phép hộ mạng, xem địa lý, xem ngày tốt, v.v. là 
vô ích, và Ngài khuyên đệ tử không nên thực hành. Ngài 
gọi đó là "nghệ thuật thấp kém", và dạy rằng: 

"Có vài dạo sĩ, trong khi sôhg nhờ vật thực mà tín dô' dâng 
cúng, lại tìm cách sinh sông bằng những nghệ thuật thâp 
kém, những nghề sinh sông như xem chỉ tay, xem tướng sô', 
bàn mộng, cúng vái cầu thần tài, xem dịa lý dể xây câ't nhà 
cửa V.V., Tôn giả Cổ-dàm (Gotama) tránh xa những nghệ 
thuật thấp kém, những nghề nuôi mạng tương tự." (DN1) 

VAN: Vậy tại sao dôi khi người ta làm những chuyện tương tự 
và dặt tin tưởng vào dó? 

ĐÁP: Vì lòng tham, vì tính hay lo sợ, và vì vô minh. Ngày 
nào mà người ta thấu hiểu những lời dạy của Đức Phật, họ 
sẽ nhận thức rằng một tâm trong sạch có thể bảo vệ mình 
vững chắc hon nhiều so với những mảnh giấy, những thẻ 
kim khí và một vài câu kinh đọc tụng. Lúc đó, họ sẽ không 
còn ỷ lại nod những điều tưong tự. Trong giáo huấn của 
Đức Phật, lòng chân thật, tứứi cưong trực và những đức 
hạnh tốt đẹp khác thật sự bảo vệ và đem lại cho ta trạng 
thái phong phú, thịnh vượng thật sự. 

VAN: Nhưng nhiều bùa phép quả thật linh thiêng, bạch Sư, có 
phải thếkhông? 



70 


ĐÁP: Tôi có biết một người sinh sống bằng nghề bán bùa 
phép. Người ấy khoe rằng bùa của ông ta có thể đem lại 
may mắn, thịnh vượng, và đảm bảo rằng ông ta sẽ chọn 
đúng ba số trúng cho các kỳ xổ số. Nhưng nếu đúng như 
lừi ông ấy khoe, tại sao chứứi ông ấy không trở thàĩửi triệu 
phú? Nếu bùa phép quả thật liĩứi thiêng, tại sao ông ấy 
không trúng số hết tuần này qua tuần khác? Điều may 
mắn duy ĩứiất của ông ấy là được có ĩứiiều người khá điên 
rổ đến mua bùa của ông ta. 

VAN: Vậy có những chuyện như may mắn không? 

ĐÁP: Từ điển giải thích "vận mạng" (Ịortune) hay "may 
rủi" là tin rằng bất cứ gì, dù tốt hay xấu, xảy ra đến một 
người, đều là ngẫu ĩứiiên, do thời vận hay số mạng. Đức 
Phật phủ nhận hoàn toàn lối tin tưởng rửiư vậy. Tất cả 
những gì xảy ra đều do một hay ĩứiiều nguyên ĩứiân, và 
phải có vài liên hệ nào đó giữa nguyên nhân và hậu quả. 

Thí dụ ĩứiư lâm bệrửi, là do lứiững nguyên ĩứiân chíĩứi xác. 
Ta phải có tiếp xúc với vi trùng và cơ thể ta đủ yếu để cho 
vi trùng có thể bám vào và nảy nở. Có mối liên hệ ĩửiất 
định giữa rửìân (vi trùng và cơ thể yếu) và quả (chứng 
bệnh), vì ta biết rằng vi trùng tấn công ĩứiững bộ phận của 
cơ thể và làm cho ta bệrửi. Nhưng chúng ta không thấy có 
liên hệ nào giữa sự việc đeo một lá bùa với việc trở nên 
giàu có hay thi đậu. 

Phật giáo dạy rằng bất luận chuyện gì xảy đến cho ta đều 
do một hay nhiều nguyên rửiân, chứ không do ngẫu rửìiên, 
thời vận rủi may hay số mạng. Người chú trọng đến thòd 
vận thường muốn được một điều gì - tiền bạc hoặc của cải. 
Đức Phật dạy rằng điều quan trọng hơn, mà ta cần phải 
quan tâm, là trau giổi và phát triển tâm trí: 



71 


"Học sâu hiểu rộng, 
nghề nghiệp tinh xảo, 

Được rèn luyện đúng mức 
và nói đúng chánh ngữ: 

Đó là vận mạng tốt nhất. 

Phụng dưỡng cha mẹ, 
thương yêu nuôi nấng vợ con 
Và sông theo chánh nghiệp: 

Đó là vận mạng tốt nhất. 

Quảng đại hô'thí, 
công minh chánh trực, 

Giúp đỡ họ hàng quyến thuộc 
và sô'ng đúng chánh mạng: 

Đó là vận mạng tốt nhất. 

Tránh xa hành động hất thiện, say sưa, 
Và nghiêm trì giới luật: 

Đó là vận mạng tốt nhất. 

Kỉnh mộ, khiêm tơn, tri túc, tri ân 
Và thành kính lắng nghe 
Giáo Pháp cao thượng: 

Đó là vận mạng tốt nhất." 

(Kinh Hạnh phúc, Kp2) 



10. KINH ĐIEN 


VAN: Hầu như tất cả các tôn giáo đểu có thánh kinh. Thánh 
kinh của Phật giáo là gì? 

ĐÁP: Thánh kữứi, hay kinh điển, của Phật giáo gọi là Tam 
tạng (Tipitaka). Bộ kinh này được viết bằng tiếng Ãn Độ cố 
xưa gọi là Phạn ngữ Pãli, rất gần với ngôn ngữ do Đức Phật 
nói. Tam tạng là một tập họp kinh điển đổ sộ. Bản dịch 
Anh ngữ chiếm khoảng 40 bộ. 

VAN: Tam tạng nghĩa là gì ? 

ĐÁP: Tam tạng (Tipitaka) gỗm hai từ: "Tam" nghĩa là "ba" 
(ti), và "Tạng" là "giỏ chứa" (pitaka). Đó là vì kinh điển 
Phật giáo gổm có ba tạng. Tạng thứ nhất, gọi là Kinh tạng, 
gồm các bài giảng của Đức Phật và của các vị đệ tử đã giác 
ngộ. Nội dung của Kinh tạng rất đa dạng và phong phú, 
vì ghi lại các lời truyền thông về chân lý mà Đức Phật đã 
dạy cho đủ mọi hạng người. Nhiều bài kinh có dạng thuyết 
giảng, và nhiều bài khác có dạng đối thoại. Nhiều bài khác 
như kinh Pháp cú (Dhammapaảa) trình bày lời dạy của Đức 
Phật qua các câu kệ thơ. Bộ Chuyện Tiền thân (Jãtaka), một 
ví dụ khác, lại bao gổm các câu chuyện lý thú mà rửiân vật 
chứứi thường là loài thú vật. 

Tạng thứ hai gọi là Luật tạng. Tạng này bao gổm các điều 
giới luật cho hàng tu sĩ, các lời cố vấn để quản lý Tăng đoàn 
và các nghi thức sinh hoạt. Ngoài ra, tạng này còn ghi lại 
các sự kiện lịch sử trong thời kỳ nguyên khai khi Tăng 
đoàn được thành lập. 



73 


Tạng thứ ba gọi là Thắng pháp tạng, hay Vi diệu pháp 
tạng. Đây là tập họp các bài giảng phức tạp, thâm diệu, để 
phân tích và phân hạng các yếu tố cấu tạo nên một cá 
nhân. Mặc dù Thắng pháp tạng xuất hiện sau, nhưng 
không chứa điều gì trái nghịch với hai tạng đầu. 

Bây giờ, xin giải thích thêm về chữ "tạng" hay "giỏ chứa" 
(piịaka). Tại xứ Ãn Độ cổ xưa, những người thợ xây dvmg 
thường chuyển tải vật liệu bằng cách chuyền qua các giỏ 
chứa. Họ đặt giỏ chứa trên đầu, bước đi một quãng, rổi 
chuyền cho người kế tiếp, cứ thế mà tiếp tục. Mặc dù chữ 
viết đã được hình thành trong thời của Đức Phật, nhưng 
không đủ mức tin cậy ĩứiư trí nhớ con người. Loại giấy viết 
thời đó - là các loại vỏ cây hay lá buông - thường bị mục 
nát do độ ẩm trong mùa mưa hay bị mối mọt ăn, ĩứiưng trí 
nhớ của một ngưòd vẫn có thể tổn tại khi người ấy vẫn còn 
sống. Vì thế, các vị tăng ni một lòng ghi nhớ tất cả ĩửiững 
lòd Phật dạy và truyền đọc cho ĩứiau, tưong tự lửiư các 
người thợ xây dựng chuyền gạch và đất cát qua các giỏ 
chứa. 

Do đó, ba tập họp lớn của kinh điển Phật giáo được gọi là 
ba tạng, hay ba giỏ chứa. Sau khi truyền giữ theo phưong 
cách này qua nhiều trăm năm, cuối cùng, Tam tạng được 
viết xuống một loại giấy bằng lá buông, tại Sri Lanka, vào 
khoảng năm 100 Tây lịch. 

VAN: Năi kinh điển chỉ được ghi trong trí nhớ qua một thời 
gian dài như thế, ắt là không còn đáng tin cậy. Có thể phẩn lớn 
các lời giảng của Đức Phật đã bị mất, hay đã bị thay đổi không? 

ĐÁP: Việc gìn giữ kirửì điển là một nỗ lực chung cho hàng 
tăng ni. Các vị này tụ họp thường xuyên và tụng đọc từng 



74 


phần hay toàn thể bộ Tam tạng. Điều này khiến cho việc 
sửa đổi hay thêm thắt hầu như không thể xảy ra. 

Hãy thử nghĩ như thế này: Nếu có một nhóm cả trăm 
ngưòả đều thuộc lòng một bài nhạc, và trong khi họ đổng 
ca bài đó, có một người hát sai một câu hay tìm cách xen 
vào một câu mới, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đa số những 
người thuộc lòng bài nhạc sẽ ngăn cản một cá nhân nào 
muốn sửa đối bài ấy. Điều quan trọng cần phải lửiớ là vào 
thời đó, không có các đài truyền hình, không có báo chí 
hay quảng cáo lăng nhăng làm xao lãng, khuấy động tâm 
thức. Hon nữa, các vị tăng ni thường dành ĩứiiều thì giờ để 
hành thiền, nên họ có trí ĩứiớ cực kỳ tốt. 

Ngay cả ngày nay, khi kinh điển đã được in ra sách, vẫn 
còn có ĩứiững vị tu sĩ có thể đọc thuộc lòng toàn bộ Tam 
tạng, chẳng hạn lửiư ngài thiền sư Mengong Sayadaw ở 
Miến Điện, và tên của ngài đã được ghi vào quyển 
Guinness Book of Records ĩứiư là người có trí nhớ tốt nhất 
trên thế giái. 

VAN: Đôĩ với Phật tử, kinh điển có tầm mức quan trọng ra 
sao? 

ĐÁP: Người Phật tử không xem kinh điển như là những 
điều mặc khải thiêng liêng, tuyệt đối từ một vị thần linh, 
và phải tin theo từng chữ. Đây chỉ là tài liệu ghi lại các lời 
giảng dạy của một bậc đại nhân để giải thích, cố vấn, 
hướng dẫn, khuyến khích, và chúng ta phải đọc thấu đáo 
và kính trọng. Mục đích của chúng ta là thông hiểu những 
gì đã dạy trong Tam tạng, không phải chỉ tin suông, và do 
đó, lời Phật dạy phải luôn luôn được kiểm nghiệm qua sự 
thực chứng của chúng ta. 



75 


VAN: Sư có đề cập đêh kinh Pháp cú. Đó là gì? 

ĐÁP: Kinh Pháp cú là một trong các bộ kinh thuộc Tiểu 
bộ của Kinh tạng. Tên gọi Dhammapada có thể dịch là "Con 
đường của Chân lý" hay "Các câu kệ của Chân lý". Kinh 
gồm có 423 câu kệ, có câu rất tinh yếu, có câu ý nghĩa thâm 
sâu, có câu chứa các ví dụ súc tích, có câu tuyệt mỹ, tất cả 
đều do Đức Phật thốt ra. Vì thế, kinh Pháp cú là một tài 
liệu phổ thông nhất trong văn học Phật giáo. Kinh này đã 
được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ chíĩứi trên thế giái, và 
được xem rửiư là một trong lứiững tuyệt tác của văn 
chưong tôn giáo toàn cầu. 

VAN: Có người bảo tôi không bao giờ nên để một cuốn kinh 
nào trên sàn nhà hay cắp dưới nách, mà lúc nào cũng phải dể 
kinh sách nơi chỗ cao. Có dúng thếkhông? 

ĐÁP: Ngày xưa, ở Âu châu cũng ĩứiưng ở các xứ Phật giáo 
Á châu, tư liệu sách rất hiếm và được xem là ĩứiững vật có 
giá trị cao. Cho nên, người ta rất quý trọng kinh điển, và 
điển hình là các phong tục mà bạn vừa nêu ra. 

Tuy ĩứiiên, mặc dù phong tục và truyền thống ĩứiư thế là 
những điều tốt, hầu rửiư đa số mọi người ngày nay đều 
đổng ý rằng phưong cách tốt rửìất để kírửi trọng kinh điển 
Phật giáo là thực hàĩứi rửìững lời dạy ghi trong đó. 

VAN: Tôi thây rất khó dọc kinh diển Phật giáo. Các bài kinh 
thì dài, lặp di lặp lại, không hấp dẫn. 

ĐÁP: Khi chúng ta cầm lên một quyển kirửi tôn giáo, ta 
mong được đọc các dòng chữ khích lệ, hân hoan hay ca 
ngọỉ để thúc đẩy và tạo hứng khởi cho ta. 



76 


Do vậy, vài người khi đọc kinh điển Phật giáo thì cảm thấy 
hoi thất vọng. Mặc dù một vài bài kinh của Đức Phật có 
chứa những đoạn rất thích thú và tưoi đẹp, đa số các bài 
kữứi thường giống như các bài luận văn triết học với định 
nghĩa về các thuật ngữ, các luận cứ được trình bày cẩn 
thận, các hướng dẫn chi tiết về giái đức hay về hành thiền, 
và các sự thật được trình bày chứứi xác. Các bài kiiửi đó 
nhắm đến phần lý trí, không nhắm đến các cảm tứứi. 

Khi chúng ta không còn so sánh kiiứi điển Phật giáo với 
kinh điển của các tôn giáo khác, chúng ta sẽ thấy được vẻ 
đẹp riêng biệt của kinh điển Phật giáo: đó là vẻ đẹp của sự 
tỏ tường, của chiều sâu, và của trí tuệ. 



77 


11. TU Sĩ PHẬT GIÁO 


VAN: Tăng đoàn có vai trò quan trọng trong Phật giáo. Mục 
đích của các tu sĩ là gì, và các vị đó phải làm gì ? 

ĐÁP: Mục đích của Đức Phật khi thành lập giáo đoàn các 
tu sỉ nam và nữ (tăng và ni) là để tạo ra một môi trường 
thích họp để phát triển tâm lirửì. Cộng đổng cư sĩ hỗ trợ 
cộng đổng tu sĩ qua cúng dường tứ vật dụng: thức ăn, y 
áo, chỗ ở, và thuốc men. Nhờ đó, các vị tu sĩ có thể dành 
toàn thì giờ để tu học và thực hành Giáo Pháp. Đời sống 
đon giản, có kỷ cưong tại tu viện tạo thuận lọi cho an bình 
nội tâm và hành thiền. Đáp lại, các vị tăng ni phải chia sẻ 
những gì họ biết với cộng đổng cư sĩ, và làm gưong sáng 
về đời sống thiện lành cho các Phật tử cư sĩ noi theo. 

Trên thực tế, sứ mạng cơ bản này đã được nới rộng, vượt 
qua khỏi rửìững gì mà Đức Phật có ý địiửi đầu tiên; và 
ngày nay, ĩứiiều vị tăng ni đôi khi hoạt động rửiư là các 
giáo viên, cán sự xã hội, nghệ sĩ, bác sĩ, ngay cả chứứi trị 
gia. Có người cho rằng đảm trách thêm các vai trò đó thì 
cũng tốt, nếu giúp phát triển Phật giáo. Nhưng cũng có ý 
kiến cho rằng nếu làm như thế, e rằng các vị tu sĩ sẽ dễ bị 
vướng bận vào các chuyện thế sự mà quên đi mục đích 
chứứi khi họ gia nhập tu viện lần đầu tiên. 

VAN: Hạng người nào có thể trở thành tu sĩ? 

ĐÁP: Đa số chúng ta có nhiều mối quan tâm khác ĩửiau 
trong đừi sống của mình, ĩửiư gia đình, nghề nghiệp, thú 
vui, chứứi trị, tôn giáo, v.v. Trong các mối quan tâm này. 



78 


CÓ thứ là quan trọng hàng đầu, có thứ kém quan trọng hơn. 
Khi sự học tập và thực hành những lừi dạy của Đức Phật 
trở thành một việc tối quan trọng cho một người nào đó, 
khi việc ấy chiếm ưu tiên hơn các việc khác, do đó, người 
ấy có thể sẽ có khuynh hướng trở thành một tu sĩ, tăng hay 
ni. 

VAN: Có cần phải là tu sĩ để được giác ngộ? 

ĐÁP: Dĩ nhiên là không. Vài vị đệ tử thành tựu ĩứiất của 
Đức Phật chỉ là nam hoặc nữ cư sĩ. Có vài vị đã phát triển 
tuệ giác, và để lại lửiững bài giảng thâm sâu. Trong Phật 
giáo, cấp độ trí tuệ của một người là điều tối quan trọng, 
và điều đó không liên hệ chi đến y áo của người đó, mà 
cũng không liên hệ chi đến việc người đó sống ở tu viện 
hay sống tại rửià. Có người thấy rằng đời sống tu viện, với 
những thuận lợi và rửìững khó khăn, là môi trường tốt ĩứiất 
để tăng trưởng tâm liĩứi. Cũng có người thấy rằng ở ĩứià 
riêng, với tất cả niềm vui và nỗi khổ, là thích hợp nhất. Mỗi 
người đều có lửiững tình huống, hoàn cảnh riêng. 

VAN: Tại sao các tu sĩ Phật giáo mặc y màu vàng? 

ĐÁP: Ngày xưa, khi người Ấn Độ nhìn vào rừng, họ luôn 
luôn có thể nói ĩứiững lá cây nào sắp sửa roi rụng vì chúng 
có màu vàng, cam, hay nâu. Do đó, tại Ãn Độ, màu vàng 
trở thành màu của sự dứt bỏ. Màu y của các tu sĩ là màu 
vàng vì màu đó giúp nhắc ĩứiở đến tầm quan trọng của sự 
không chấp thủ, của sự xả ly, buông bỏ. 

VAN: Trở thành tu sĩ là một điểu tốt, nhưng việc gì sẽ xảy ra 
nêú mọi người đểu trở thành tu sĩ? 

ĐÁP: Chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi tương tự như thế 
cho các nghề nghiệp khác. "Trở thành nha sĩ là một điều 



79 


tốt, nhuHg việc gì sẽ xảy ra nếu mọi người đều trở thành 
nha sĩ? Như thế, sẽ không còn có các giáo viên, đầu bếp, 
tài xế lái xe taxi, ..." Rổi, "Trở thành giáo viên là một điều 
tốt, nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu mọi người đều trở thành 
giáo viên? Như thế, sẽ không còn có các nha sĩ, đầu bếp, 
tài xế lái xe taxi,..." v.v. Đức Phật không đề nghị tất cả mọi 
người nên trở thành tu sỉ, và thật thế, điều đó sẽ không bao 
giờ xảy ra. Tuy nhiên, bao giờ cũng có một số người thích 
đòd sống đon giản và xả ly, và họ hoan hỷ với các lòd dạy 
của Đức Phật, nhiều hon tất cả các sự việc khác. Và cũng 
như các nha sĩ, những tu sĩ đó có các khả năng và kiến thức 
đặc biệt để phục vụ xã hội mà họ đang sống. 

VAN: Điểu đó có thể đúng cho các vị tu sĩ thuyêí giảng hay 
viêí sách. Còn các vị tu sĩ chỉ biêí hành thiền thì sao? Họ giúp 
được gì cho xã hội ? 

ĐÁP: Bạn có thể so sánh một vị sống ẩn tu với một nhà 
nghiên cứu khoa học. Xã hội hỗ trỢ nhà nghiên cứu khoa 
học để ông ấy ngổi làm việc miệt mài trong phòng thí 
nghiệm, vì chúng ta hy vọng rằng cuối cùng, ông ấy sẽ 
khám phá hoặc phát mirửi được việc gì đó có lọi ích chung. 
Cũng ĩứiư thế, cộng đổng Phật giáo hỗ trợ ĩứià sư hàĩứi 
thiền (mà thật ra, ĩứiu cầu của vị ấy rất ít ỏi) bởi vì chúng 
ta mong rằng vị ấy sẽ thàĩứi tựu trí tuệ và miĩứi triết, để 
mang đến lọi ích chung. 

Ngay cả trước khi điều ấy xảy ra, hoặc nếu điều ấy không 
xảy ra, một lửià sư ẩn cư hàĩứi thiền vẫn mang lợi ích đến 
cho người khác. Trong các xã hội hiện đại, chủ trưong "lối 
sống của người giàu và nổi tiếng", với các điều xa hoa, tiêu 
thụ phung phí và ích kỷ, thường được xem ĩứiư là một lý 
tưởng, được rửiiều người mơ ước. Tấm gương sống đơn 



80 


giản của một vị thiền sư nhắc nhở rằng ta không cần phải 
giàu có để được an lạc, thỏa lòng. Tấm gưong đó cho ta 
thấy được một lối sống dịu dàng và giản dị cũng mang lại 
rất nhiều lọi ích. 

VAN: Tôi nghe nói là hiện nay không còn có các nữ tu sĩ nữa. 
Có đúng thếkhông? 

ĐÁP: Khi còn tại thế, Đức Phật thành lập giáo đoàn các vị 
nữ tu sĩ, gọi là tỳ khưu ni. Trong 500 năm tiếp theo, ni đoàn 
đã có một vai trò rất quan trọng trong công tác phát triển 
và hoằng dưong Phật giáo. 

Tuy ĩứiiên, trong bối cảrửi xã hội và văn hóa thời đó, các vị 
tỳ khưu ni không được ĩứiiều ưu đãi ĩứiư các nam tu sĩ (tỳ 
khưu). Sau đó, không rõ chírửì xác vì các lý do gì, ni đoàn 
Phật giáo Nam truyền ở Ấn Độ và Đông Nam Á không còn 
tổn tại nữa. Mặt khác, ni đoàn Phật giáo Bắc truyền ở 
Trung Hoa, Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam vẫn 
tiếp tục phát triển. 

Hiện nay, tại Sri Lanka và Thái Lan, đã có rửiững nỗ lực để 
tái phục hổi ni đoàn Nam truyền, bằng cách tiếp lứiận 
truyền giới từ ni đoàn Bắc truyền của Đài Loan, mặc dù có 
nhiều người trung thành với truyền thống cũ đã không 
ủng hộ việc này. 

Dù sao, để gìn giữ ý địiửi nguyên thủy của Đức Phật, 
chúng ta cần phải tạo ra rửiững cơ hội đổng đều cho cả 
nam lẫn nữ Phật tử để sống đời sống xuất gia, nếu họ 
muốn, và được lọi lạc trong đừi sống đó. 



81 


12. TRỞ THÀNH PHẬT TỬ 


VAN: Đêh đây, những lời Sư nói làm cho tôi rất thích thú. Làm 
thếnào tôi có thể trở thành một Phật tử? 

ĐÁP: Vào thòd Đức Phật còn tại thế, có một người tên là 
Upãli. Ông ấy là tín đổ của một tôn giáo nọ, đến gặp Đức 
Phật để tranh luận và cố gắng thuyết phục Ngài. Nhưng 
sau khi đàm thoại, ông ấy rất cảm kích và quyết định xin 
làm tm đổ Phật giáo. Nhưng Đức Phật bảo ông: 

"Trước tiên hãy suy xét tận tường. Một người nổi tiêng như 
ông cẩn nên tìm hiểu kỹ lưững." 

Ông Upãli đáp: 

"Giờ đây, tôi càng thỏa thích hơn và mãn nguyện khi Ngài 
bảo tôi: 'Trước tiên hãy tìm hiểu kỹ lưỡng'. Bởi vì nêú những 
người ờ một tôn giáo khác được tôi xin làm đệ tử thì họ sẽ 
diễn hành khắp phô'phường với hiểu ngữ, 'Upãli dã theo về 
tôn giáo chúng ta'. Nhưng Đức Tôn Sư nói với tôi: 'Trước 
tiên hãy suy xét tận tường. Một người nối tiêng như ông cần 
nên tìm hiểu kỹ lươngT" (MN 56) 

Trong Phật giáo, hiểu biết chân chánh là quan trọng, và 
hiểu biết chân chánh cần phải dành nhiều thì giờ. Vậy, 
không nên vội vã hấp tấp. Hãy đợi chờ, nêu lên ĩửiững vấn 
đề thắc mắc, thận trọng suy xét, và chừng đó sẽ quyết 
định. Đức Phật không quan tâm nhiều đến việc có đông 
tín đổ. Ngài chú trọng hon đến việc ngưòd ta thực hành 
đúng theo lời dạy, sau khi thận trọng khảo sát và suy xét 
tận tường. 



82 


VAN: Năi tôi làm y như vậy, và thây giáo huấn của Đức Phật 
là thích hợp, tôi phải làm sao nêú muôh trở thành Phật tử? 

ĐÁP: Tốt hơn hết là nên tham gia sinh hoạt trong một ngôi 
chùa hay một nhóm Phật tử tốt, hỗ trỌ họ và được họ hỗ 
trỌ, và tiếp tục học hỏi Phật Pháp, tức những lời dạy của 
Đức Phật. Đến lúc đó, được chuẩn bị đầy đủ, bạn sẽ chánh 
thức trở thành Phật tử bằng cách quy y Tam Bảo. 

VAN: Quy y Tam Bảo là thếnào ? 

ĐÁP: Quy y là trở về nương tựa. Chỗ nương tựa là noi 
chốn mà người ta vào ẩn náu trong cơn sầu muộn hoặc khi 
cần được an toàn. 

Có nhiều loại nương tựa. Khi con ngưòd cảm thấy bất hạnh, 
họ tìm bạn bè; khi lo âu kinh sợ hãi hùng, họ có thể tìm 
nương tựa trong những niềm hy vọng ảo huyền, ĩứiững 
niềm tin vô căn cứ. Khi lâm chung, họ có thể tìm nương 
tựa trong sự tin tưởng vào một cảnh trời vữứi cửu. Nhưng 
Đức Phật dạy, không chỗ nào trong ĩứiững noi ấy là chỗ 
nương tựa thật sự, vì không noi nào thật sự cung ứng cho 
ta trạng thái thoải mái và chu toàn. Ngài nói: 

“Đúng vậy, những nơi ấy không phải là nơi nương tựa chu 
toàn, không phải là nơi nương tựa tôỉ thượng. 

Không phải là nương tựa mà từ đó 
Ta có thể vượt ra khỏi mọi sầu muộn. 

Nhưng vê nương tựa nơi 
Phật, Pháp Tăng, 

Và chân chánh thâu triệt 
Tứ thánh đế. 

Khổ, nhân sinh khổ, 

Vượt thoát ra khỏi đau khố, và 



83 


Bát chi Thánh đạo, dẫn thoắt 
Ra khỏi mọi đau khổ. 

Đó quả thật là nương tựa chu toàn, 

Quả thật là nương tựa tối thượng, 

Đó là nương tựa mà từ đó 

Ta có thể vượt thoát ra khỏi mọi sầu muộn." 

(Dhp 189-192) 

Trở về nương tựa nơi Phật bảo là vững lòng tin tưởng và 
chấp nhận là ta có thể trở nên hoàn toàn giác ngộ và tuyệt 
hảo trong sạch như Đức Phật. Nương tựa noi Pháp bảo có 
nghĩa là hiểu biết Tứ thánh đế và sẵn sàng đặt trọn cuộc 
sống của mình trên con đường Bát chi Thánh đạo. Nưong 
tựa noi Tăng bảo là tìm sự hỗ trợ, nguồn cảm hứng và sự 
hướng dẫn của những vị đang đi trên con đường Bát chi 
Thárứi đạo. Làm ĩứiư thế, ta trở thành Phật tử và đặt bước 
chân đầu tiên trên con đường dẫn đến Niết-bàn. 

VAN: Từ ngày Sư quy y Tam Bảo, có gì thay đổi trong đời Sư? 

ĐÁP: Cũng như vô số triệu người khác trong suốt 2.500 
năm qua, tôi nhận thức rằng trong thế gian đầy khó khăn 
này, giáo huấn của Đức Phật rõ ràng là rất hữu lý, nó đem 
lại ý nghĩa cho một đời sống vô nghĩa lý, nó cho tôi một 
nền luân lý ĩứiân đạo và từ ái, bi mẫn, để hướng dẫn cuộc 
sống của tôi, và rọi sáng, chỉ đường dẫn lối cho tôi tiến đến 
trạng thái trong sạch và toàn hảo trong kiếp sống tód. 

Một thi hào người Ấn vào thời xưa có viết về Đức Phật ĩứiư 
sau: "Đêh tìm nương tựa nơi Ngài, hát lên để tán dương công 
dức Ngài, lễ bái và ẩn náu trong Giáo Pháp là hành dộng với sự 
him hiêỉ". Tôi hoàn toàn đổng ý với rửìững lời ấy. 



84 


VAN: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý như vậy. Bạch Sư, tôi có một 
người bạn luôn cô'gắng thuyêí phục tôi theo đạo anh ta. Tôi thật 
sự không thích đạo ấy, tôi đã nói cho anh ta biêí, nhưng anh ta 
vẫn không để tôi yên. Tôi có thểlàm gì đây ? 

ĐÁP: Trước tiên bạn phải hiểu rằng ngưòd ấy thật sự 
không phải là một người bạn hữu. Một người bạn chân 
thành là người phải biết chấp nhận bạn mình và tôn trọng 
nguyện vọng của bạn mìĩứi. Tôi cho là người này chỉ giả 
vờ làm bạn để có thể cải đạo bạn mà thôi. Người nào muốn 
áp đặt ý muốn của họ vào bạn, thì chắc chắn người ấy 
không phải là một thân hữu. 

VAN: Nhưng anh ta nói là muốn chia sẻ đạo của mình với tôi. 

ĐÁP; Chia sẻ tín ngưỡng của mình với người khác là một 
điều tốt. Nhung tôi thấy người bạn đó không lứiận ra được 
sự khác biệt giữa việc chia sẻ và áp đặt. Nếu tôi có một trái 
táo, tôi tặng bạn một nửa và bạn chấp ĩứiận, đó là tôi đã 
chia sẻ vód bạn. Nhung nếu bạn nói với tôi "Cám on, tôi đã 
ăn rỏi", mà tôi vẫn tiếp tục ép bạn lấy nửa trái táo đến khi 
bạn chịu thua trước áp lực của tôi, điều này khó có thể gọi 
là chia sẻ. 

Những người giống như "người bạn" ấy, cố che giấu hàĩứi 
vi xấu bằng cách gọi đó là "chia sẻ", "thưong yêu" hay 
"rộng lượng"; ĩứiưng cho dù tên gọi của nó là gì, hàrửi vi 
của họ vẫn là khiếm lứiã, thô lỗ, và ích kỷ. 

VAN: Làm sao tôi có thể ngăn cản anh ta 7 

ĐÁP: Cũng đon giản thôi. Trước hết, bạn phải tự biết rõ 
là bạn muốn gì. Thứ hai là nói rõ ràng, ngắn gọn với người 
ấy. Cuối cùng, khi người ấy hỏi bạn ĩứiững câu hỏi ĩứiư: 
"Niềm tin của arứi là về vấn đề này là gì? Tại sao arứi 



85 


không muốn đến cuộc họp với tôi?", bạn phải rõ ràng, lịch 
sự và nhắc lại một cách kiên định câu nói đầu tiên của bạn: 

- "Niềm tin của tôi là dựa theo những lời dạy của Đức Phật. 
Cám ơn lời mời của anh, nhưng tôi không dêh thì hơn." 

- "Tại sao không?" 

- "Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi không dêh thi tôí hơn." 

- "Nhưng có nhiều người đáng quen biết ở đó mà!" 

- "Tôi chắc là có, nhưng tôi không muôn dêh." 

- "Tôi mời anh vì tôi quan tâm đến anh!" 

- "Tôi hoan hỷ khi biêí anh quan tâm dêh tôi, nhưng tôi vẫn 
không muôn dêh dó." 

Nếu bạn lặp lại lòd mình một cách rõ ràng, kiên nhẫn, 
cưong quyết, và từ chối, không để anh ta lôi kéo bạn vào 
cuộc tranh luận, cuối cùng anh ta sẽ bỏ cuộc. Thật là phiền 
toái khi bạn phải làm như thế, nhưng lại rất quan trọng để 
người ta hiểu rằng họ không thể áp đặt lòng tin hay ý 
muốn của họ lên người khác. 

VAN: Người Phật tử có cô'gắng chia sẻ Giáo pháp với người 
khác không? 

ĐÁP: Vâng, người Phật tử nên làm điều đó; và tôi nghĩ 
hầu hết các Phật tử đều hiểu sự khác biệt giữa việc chia sẻ 
và việc áp đặt. Nếu người ta hỏi bạn về Đạo Phật, hãy nói 
cho họ biết. Thậm chí bạn có thể nói cho họ biết về các lòd 
dạy của Đức Phật, mà không cần họ hỏi. Nhung nếu họ có 
lừi nói hay hành động cho thấy họ không quan tâm, không 
muốn nghe, thì bạn nên tôn trọng ý muốn của họ. 



86 


Điều quan trọng khác cần nên nhớ là bạn chia sẻ vód họ về 
Phật Pháp một cách có hiệu quả qua các hành động của 
mình, hon là chỉ thuyết giảng suông. Xiển dưong Phật 
Pháp bằng sự quan tâm, lòng từ ái, khoan dung, chánh 
trực và chân thành. Hãy để Phật Pháp tỏa sáng qua lòd nói 
và hành động của bạn. 

Nếu mỗi người chúng ta, bạn và tôi, thông hiểu Phật Pháp 
rốt ráo, thực hành Pháp một cách toàn vẹn và chia sẻ rộng 
rãi vói người khác, chúng ta sẽ là nguồn lợi ích to lón cho 
chứứi mình và cho người khác. 



87 


13. CĂN BẢN PHẬT GIÁO: 

GIỚI THIỆU PHẬT GIÁO TRONG 5 PHÚT 


Phật giáo là gì ? 

Phật giáo là một tôn giáo có khoảng 500 triệu tín đổ trên 
khắp thế giới. Từ "Phật giáo" (Buddhism) phát nguồn từ 
buddhi, có nghĩa là giác ngộ, thức tỉnh. Phật giáo khởi 
nguồn từ hon 2.500 năm trước, khi Ngài Siddhattha 
Gotama (Sĩ-đạt-ta Cổ-đàm), hay Đức Phật, tự mình giác 
ngộ vào lúc 35 tuổi. 

Có phải Phật giáo chỉ thuần là một tồn giáo? 

Đối với nhiều người, Phật giáo không phải chỉ là một tôn 
giáo mà còn có thể xem như là một triết học, hay đúng hon, 
đó là một lối sống. Gọi Phật giáo là một triết học, vì từ 
"triết học" (philosophy) có nghĩa là sự yêu chuộng trí tuệ, 
và con đường của đạo Phật có thể tóm tắt rửiư sau: 

1) Sống có đạo đức, 

2) Nhận thức rõ ràng về mọi ý nghĩ và hành động, 

3) Phát triển sự hiểu biết và trí tuệ. 

Phật giáo giúp tồi bằng cách nào? 

Phật giáo giải thích mục đích của đừi sống, giải thích hiện 
tượng bất công và bất bình đẳng trên thế gian, và đưa ra 
một phưong cách thực hành hay một lối sống để đưa đến 
hạnh phúc thật sự. 

Tại sao Phật giáo trở nên phổ biên? 



88 


Phật giáo ngày càng phổ biến ở các nước Tây phưong vì 
nhiều lý do. Thứ nhất là vì Phật giáo có những giải đáp 
cho nhiều vấn đề trong các xã hội vật chất hiện đại. Tiếp 
đến, cho những ai có chú tâm, Phật giáo đem lại một sự 
thông hiểu sâu sắc về tâm trí con người và các cách trị liệu 
tự nhiên, mà các nhà tâm lý nổi tiếng trên thế giới đều công 
nhận là rất tiên tiến và rất hiệu quả. 

E>ức Phật là ai ? 

Ngài Siddhattha Gotama sinh ra vào năm 563 trước Tây 
lịch, trong một hoàng tộc tại Lumbini, nay thuộc xứ Nepal. 
Vào năm 29 tuổi, Ngài rửiận thức rằng tiện nghi vật chất 
và sự yên ổn trong thế gian không bảo đảm hạnh phúc; vì 
thế, Ngài đi tìm hiểu các học thuyết, tôn giáo và triết học 
vào thời đó, để tìm kiếm chìa khóa đưa đến hạnh phúc. 
Sau sáu năm học tập và hành thiền, Ngài tìm ra Trung đạo 
và giác ngộ. Sau khi chứng đắc, Ngài dùng quãng đời còn 
lại tại thế gian để truyền giảng các nguyên lý trong đạo 
Phật - gọi là Pháp hay Chân lý, cho đến khi Ngài rửiập diệt 
vào năm 80 tuổi. 

Có phải Đức Phật là Thượng Đế? 

Không, Ngài không là Thượng Đế, và Ngài cũng không 
tuyên bố như thế. Ngài là người chỉ dẫn con đường đưa 
đến giác ngộ, từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài. 

Phật tử có tôn thờ các thẩn tượng không? 

Những người Phật tử tỏ lòng tôn kíĩửi các hìrửi ảnh của 
Đức Phật, nhưng không tôn thờ, cũng không van xin 
những điều lợi lạc. Một pho tượng Phật ngồi trong tư thế 
vói hai tay dịu dàng đặt trên vế, vód nụ cười từ bi, nhắc 
nhở chúng ta nỗ lực phát triển tìĩửi thưong và an định nội 



89 


tâm. Lễ lạy tượng Phật là để tỏ lòng biết on về các lời dạy 
của Ngài. 

Tại sao nhiều quốc gia Phật giáo lại nghèo như vậy? 

Không hẳn đúng như vậy. Nhật Bản là một quốc gia có 
truyền thống Phật giáo sâu đậm và ngày nay cũng là một 
quốc gia có kinh tế giàu mạnh. Thái Lan, với Phật giáo là 
quốc giáo, cũng có một nền kinh tế tưong đối vững mạnh 
và phát triển. Tuy ĩửiiên, chúng ta cần biết rằng một trong 
các điều dạy của Phật giáo là tài sản của cải không bảo đảm 
được hạnh phúc, và tài sản của cải cũng không bao giờ 
thường còn. Dân chúng trong bất kỳ quốc gia nào cũng 
chịu đau khổ, cho dù họ giàu sang hay nghèo nàn. Chỉ 
những người nào thông hiểu các lời dạy của Đức Phật thì 
mói có thể tìm được hạnh phúc thật sự. 

Có phải có nhiều tồng phái Phật giáo không? 

Có nhiều tông phái trong Phật giáo là vì có những khác 
biệt về văn hóa và truyền thống lịch sử của mỗi quốc gia. 
Tuy nhiên, căn bản của Phật giáo vẫn không thay đổi, đó 
là Pháp hay Chân lý. 

Có phải các tồn giáo khác đểu sai lẩm? 

Phật giáo là một hệ thống tín ngưỡng có tứứi bao dung đối 
với các tín ngưỡng hay tôn giáo khác. Phật giáo chấp rửiận 
các lòd giảng đạo đức của các tôn giáo khác, ĩứiưng Phật 
giáo còn tiến xa hon, bằng cách đưa ra một mục tiêu dài 
hạn trong sự hiện hữu của chúng ta, qua trí tuệ và sự hiểu 
biết thật sự. Phật giáo chân chính thì rất bao dung, và 
không quan tâm đến các danh hiệu như là tứi hữu Ki-tô 
giáo, tín hữu Hổi giáo, tứi hữu Ãn-độ giáo hay Phật tử. Vì 
vậy, trong lịch sử, không bao giờ có các cuộc thánh chiến 



90 


mang danh Phật giáo. Cũng vì thế mà những người Phật 
tử không đi truyền giảng hay cải đạo người khác; họ chỉ 
giảng giải nếu được ai hỏi đến. 

Phật giáo có tính khoa học không? 

Khoa học là tri thức được kết hợp thành hệ thống, qua các 
dữ kiện được quan sát và thực nghiệm và đề ra các định 
luật tống quát của thiên nhiên. Cốt lõi của Phật giáo phù 
họp vói định nghĩa đó, bởi vì Tứ Thánh đế hay Bốn Chân 
lý Cao quý, có thể được thử nghiệm và minh chứng bởi bất 
kỳ người nào, và ngay chứửi Đức Phật cũng đã từng nói 
vói các đệ tử rằng họ phải thực chứng các lời dạy của Ngài, 
mà không nên chỉ tin suông. Phật giáo dựa nhiều trên trí 
tuệ, hon là lòng tin. 

Ehic Phật đã dạy những gì ? 

Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều đề tài, nhưng các điều căn 
bản trong Phật giáo có thể tóm tắt trong Tứ Thánh đế và 
Bát chi Thánh đạo. 

Thánh đê'thứ nhất là gì ? 

Khổ đế, chân lý cao quý đầu tiên, nói rằng đời sống là đau 
khổ, nghĩa là phải chịu đau đớn thể xác, già nua, bệnh 
hoạn, rổi chết. Ta cũng phải chịu đau khổ về mặt tâm lý 
như cô đon, phiền giận, bực bội, sợ hãi, bối rối, thất vọng, 
hay sân hận. Đây là một sự kiện hiển nhiên, không thể chối 
cãi. Đây là thực tế khách quan, không phải bi quan; vì bi 
quan là mong đọi ĩứiững điều gì trở nên tệ hại. Mặt khác, 
Phật giáo đề ra cách thức giải quyết các đau khố đó và cách 
thức để có hạnh phúc thật sự. 



91 


Thánh đế thứ hai là gì? 

Tập đế, chân lý cao quý thứ hai, dạy rằng tất cả mọi đau 
khổ đều do ái dục và chấp thủ. Ta sẽ bị phiền khổ nếu ta 
mong đọỉ người khác phải tuân theo ý muốn của mình, 
phải làm giống như mình, nếu ta không được những gì 
mình muốn, v.v. Ngay cả khi ta muốn và được, điều này 
cũng không bảo đảm có hạnh phúc. Tâm khát khao ham 
muốn cướp đoạt của ta niềm vui được thỏa lòng và hạnh 
phúc. Thay vì kiên trì chiến đấu để thành đạt điều mong 
muốn, hãy cố gắng sửa đổi chứứi cái lòng ước muốn của 
mình. 

Thánh đê'thứ ba là gì ? 

Diệt đế, chân lý cao quý thứ ba, là có thể chấm dứt đau khố 
và đạt được trạng thái thỏa lòng và hạnh phúc. Khi ta dứt 
bỏ ái dục, vốn là vô ích, và tập sống từng ngày, chúng ta 
bắt đầu sống an vui và tự do. Chúng ta sẽ có nhiều thì giờ 
và năng lực để giúp đỡ người khác. Trạng thái ấy được gọi 
là Niết-bàn. 

Thánh đê'thứ tư là gì ? 

Đạo đế, chân lý cao quý thứ tư, là con đường đưa đến chấm 
dứt đau khổ. Con đường này gọi là Bát chi Thánh đạo. 

Bát chỉ Thánh đạo là gì ? 

Đó là con đường gổm tám yếu tố chân chánh: Chánh Kiến, 
Chárứi Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Đây là con 
đường của đạo đức và tửứi thức - qua lời nói, ý nghĩ và 



92 


hành động, và phát triển trí tuệ bằng sự nhận thức rõ ràng 
về Tứ Thánh Đế và bằng sự tăng trưởng lòng từ bi. 

giỗi là gì 7 

Đây là năm điều giới luật đạo đức của Phật giáo. Đó là: 
Không sát hại, không lấy của không cho, không tà dâm, 
không nói dối, và không dùng các chất say làm lu mờ trí 
óc. 

Nghiệp là gì 7 

Nghiệp hay nghiệp quả là một địĩứi luật cho biết rằng mỗi 
một nguyên nhân đều tạo ra một hậu quả, có nghĩa là các 
hành động của ta đều có rửìững hậu quả. Định luật đon 
giản này đã giải thích nhiều vấn đề: sự bất công trên thế 
gian, tại sao có người sinh ra lại có phế tật, có người lại có 
nhiều tài năng, có người có đời sống rất ngắn ngủi. Nghiệp 
cho thấy tầm quan trọng về việc tất cả chúng ta phải chịu 
trách nhiệm về các hành động của chứứi mình, trong quá 
khứ và hiện tại. Làm thế nào để thử nghiệm tác động 
nghiệp quả của các hành động của ta? Câu trả lời được tóm 
tắt bằng cách hãy nhìn xem 3 điểm chính: (1) ý định đằng 
sau của mỗi hành động, (2) hậu quả của hành động đó vào 
chứứi mình và (3) hậu quả của hành động đó vào những 
người khác. 

Trí tuệ là gì 7 

Trong Phật giáo, trí tuệ phải được phát triển cùng vód từ 
bi. Trong một cực đoan, bạn có thể là một người tốt bụng 
nhưng khờ dại, và trong một cực đoan khác, bạn có thể có 
nhiều kiến thức lứiưng lại không có tình cảm. Phật giáo 
dạy ta nên giữ thật sự cân bằng và trọn vẹn cả hai, phải 
trau giổi cả trí tuệ lẫn từ bi. Trí tuệ cao ĩứiất là thấy rõ ràng 



93 


rằng trên thực tế, mọi hiện tượng đều không hoàn toàn, 
không thường còn, và không có một thực thể cố định. Trí 
tuệ thật sự không phải chỉ tin vào những gì được dạy, mà 
phải chứng nghiệm và thông hiểu chân lý và thực tế. Trí 
tuệ đòi hỏi phải có một tâm ý rộng mở, khách quan, không 
cố chấp. Con đường của Phật giáo đòi hỏi phải can đảm, 
nhẫn nại, mềm dẻo và thông minh. 

Từ bi là gì ? 

Từ bi bao gổm các phẩm hạnh của lòng san sẻ, sẵn sàng an 
ủi người khác, thiện cảm, chăm lo và quan tâm. Trong Phật 
giáo, ta chỉ thật sự cảm thông người khác khi nào ta thật sự 
cảm thông chính mình, qua trí tuệ. 

Tôi phải làm thếnào để trở thành một Phật tử? 

Bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực nghiệm các lòd dạy 
của Đức Phật. Ngài dạy rằng lời giải đáp cho mọi vấn đề 
của chúng ta là ở bên trong chúng ta, không phải ở bên 
ngoài. Ngài nói với các đệ tử không được tin ngay vào lòd 
dạy của Ngài, mà họ phải tự thử nghiệm các lời dạy đó. 
Như thế, mỗi người tự có quyết định và tự chịu trách 
nhiệm về các hành động và sự hiểu biết của mình. Điều 
này cho thấy Phật giáo không phải là một tập hợp cố định 
các tín điều cần phải được chấp nhận trọn vẹn. Đây là 
những lời dạy để mỗi người tự tìm hiểu, học tập và áp 
dụng theo tình huống riêng của mình. 



94 



95 


PHỤ ĐÍNH 



96 



97 


1 

Cuộc đời Đức Phật 


Ngày Rằm tháng Tư âm lịch mỗi năm là một ngày đặc biệt 
cho tất cả các Phật tử trên toàn thế giái. Theo truyền thống 
Theravãda (Nam tông), đó là ngày lễ Tam Hơp - Vesak 
(Vesakha)- kỷ niệm ngày sinh (Phật đản), ngày chứng đắc 
(Thành đạo), và ngày tịch diệt (Bát-niết-bàn) của Đức Phật. 
Trong khi đó, một số quốc gia theo truyền thống Mahãyana 
(Bắc tông) cử hành ba dịp trọng đại trên vào ba ngày khác 
nhau trong năm. Tuy rửiiên, ngày Rằm tháng Tư được xem 
như là ngày lễ Phật giáo quan trọng rửìất, và đã được các 
tông phái Phật giáo chấp nhận, trong kỳ Đại hội Phật giáo 
Thế giái lần thứ VI, năm 1961. Ngoài ra, vào ngày 15 tháng 
12 năm 1999, Đại hội đổng Liên hiệp quốc đã biểu quyết 
công nhận đại lễ Vesak là một trong ĩứiững ngày lễ chính 
thức hằng năm của tổ chức quốc tế này. 

Đến nay, nhiều sử liệu ghi rằng Đức Phật sinh ra trong 
đêm trăng rằm tháng tư âm lịch năm 623 trước Tây lịch, tại 
vườn Lumbini (Lâm-tỳ-ni), ngoại ô thành Kapilavatthu (Ca- 
tỳ-la-vệ), ngày nay thuộc xứ Nepal, phía bắc Ãn Độ. Thân 
phụ Ngài là vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và thân mẫu là 
hoàng hậu Mahã May ã (Đại tịnh diệu). Ngài thuộc sắc tộc 
Sãkyã (Thích-ca), có họ Gotama (Cổ-đàm), và được vua cha 
đặt tên là Siddhattha (Sĩ-đạt-ta), có nghĩa là Như Ý. Năm 16 



98 


tuổi, Ngài lập gia đình với công chúa Yasodharã (Gia-du- 
đà-la) và có một người con trai, tên là Rãhula (La-hầu-la). 

Năm 29 tuổi, Ngài rời bỏ cung vàng, vượt sông Anomã 
(một chi nhánh của thượng lưu sông Gange - Hằng hà), 
tầm sư học đạo, sống cuộc đời du sĩ. Sau 6 năm học hỏi với 
nhiều bậc đạo sư nối tiếng thời đó vói nhiều pháp môn tu 
tập khác nhau, Ngài cảm thấy vẫn còn nhiều vướng mắc, 
và không tìm ra được con đường giải thoát tối hậu. 

Cuối cùng, Ngài quyết định không sống lệ thuộc vào một 
vị đạo sư, một pháp môn nào cả. Từ bỏ lối tu khổ hạnh 
hành xác, Ngài bắt đầu đi khất thực trở lại để phục hổi sức 
khỏe, và tham thiền dưới cội cây Assatha, sau này được gọi 
là cây bổ đề (bodhi), trong vùng Gaya - ngày nay được gọi 
là Bodh Gaya (Bổ-đề đạo tràng), bên bờ sông Neraniarã (Ni- 
liên-thuyền). 

Ngài lập tâm rửìất quyết nỗ lực bất thối chuyển: "Dù chỉ 
còn da, gân và xương, máu và thịt dã cạn khô và tan hiến, ta 
nguyện không xê dịch chỗ này cho dêh khi chứng ngộ toàn giác". 
Vào đêm Rằm tháng Tư năm 588 trước Tây lịch, Ngài ĩứiập 
định tham thiền, quán niệm hoi thở và địrửi tâm, an trú 
vào bốn tầng thiền-na (ihãna), rồi hướng tâm hổi tưởng các 
tiền kiếp. Vào cuối canh một đêm đó, Ngài chứng đạt trí 
tuệ "túc mạng mirửi". Sau đó, Ngài hướng tâm quán triệt 
nguyên do đưa đến sự sinh tử của mọi loài, về luật nghiệp 
quả, và vào cuối carứi hai, Ngài chứng đạt "thiên lứiãn 
minh". Sau đó, Ngài quán triệt sự chấm dứt các lậu hoặc, 
quán triệt Khổ, Khố tập, Khố diệt, và Con đường diệt khố 
(Tứ Tháĩứi đế), và chứng đạt "lậu tận minh". Lậu đã tận 
diệt, tuệ đã toàn khai, Ngài quán triệt chân lý và giác ngộ, 
trở thàrửi một vị Cháĩứi đẳng Chárửi giác, và được xem 



99 


như là đã chứng Niết-bàn hữu dư y, nghĩa là trạng thái tâm 
trí hoàn toàn giải thoát nhung thân xác vẫn còn tổn tại. Lúc 
đó Ngài được 35 tuổi. 

Bài giảng đầu tiên của Ngài là bài kinh Chuyển Pháp luân, 
giảng cho năm anh em Kondanna (Kiều-trần-như), đệ tử 
đầu tiên, tại vườn Lộc Uyển gần thành Benares (Ba-na-lại). 
Đây là bài giảng tóm tắt tinh hoa của đạo giải thoát, là một 
Trung đạo, không lệ thuộc vào hai cực đoan của việc nô lệ 
dục lạc và việc hành khố thân xác, bao gổm bốn sự thật 
phổ quát (Tứ thánh đế) và con đường diệt khổ gổm tám 
yếu tố chân chứứi (Bát chi Thánh đạo). 

Từ đó, trong suốt 45 năm, Ngài đi truyền giảng con đường 
giải thoát, thu lứiận đệ tử, có người xuất gia theo Ngài và 
lập thành tăng đoàn, cũng có người còn tại gia, gọi là các 
cư sĩ. Vùng truyền giáo của Ngài là vùng đông bắc Ãn Độ 
giáp biên giới xứ Nepal, dọc theo các nhánh thượng nguồn 
sông sông Hằng. 

Ngài thường được gọi là Đức Phật Cổ-đàm. Từ "Phật" là 
tiếng gọi tắt của "Phật-đà", phiên âm từ tiếng Phạn Buddha 
- người bình dân Việt Nam có noi gọi là ông Bụt - nghĩa 
là người đã giác ngộ (giác giả). Trong các kinh điển ghi lại, 
Ngài thường tự gọi mình là Tathãgata (Như Lai). Ngoài ra, 
theo kinh điển, Đức Phật có mười danh hiệu: ứng cúng, 
Chárứi biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, 
Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên ĩứiân sư, Phật, 
Thế tôn. 

Ngài giảng rất nhiều chủ đề cho nhiều hạng người khác 
nhau, tùy theo tâm tứứi, căn cơ, hoàn cảnh của họ, để giúp 
họ thăng tiến trên đường tu tập. Thực tế rửiất là 37 phẩm 
trỢ đạo mà Ngài đã tóm tắt lại trong những ngày cuối của 



100 


cuộc đời tại thế của Ngài: bốn pháp lập niệm, bốn chánh 
cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, và 
đường thánh tám chi. 

Đức Phật tịch diệt năm 543 trước Tây lịch, lúc Ngài 80 tuổi, 
tại khu rừng cây Sãlã, gần thành Kusinãrã (Câu-thi-na). 
Đêm đó, sau khi nhập và xuất tám bậc thiền, Ngài nhập 
Niết-bàn vô dư y - hay Bát-niết-bàn (Parinibbãna) - nghĩa 
là Niết-bàn vói thân xác không còn mầm sống tổn tại trong 
thế gian. Lúc đó là canh cuối cùng của đêm rằm tháng tư. 
Lời dạy cuối cùng của Ngài là: 

"Này các vị Tỳ khưu, nay Ta khuyên bảo chư vị: tất cả các 
pháp hữu vi đểu vô thường. Hãy tinh tấn, chớ có phóng dật." 

Các bài giảng của Ngài được trùng tuyên và kết tập lại 
thành bộ Kinh tạng (Sutta piịaka). Các điều giái luật cho 
các vị tu sĩ - cùng các câu chuyện có liên quan đến giới luật 
đó - được kết tập thành bộ Luật tạng (Vinaya pitaka). Ngoài 
ra, còn có ĩửiiều bài giảng đặc biệt khác mà về sau này 
được đúc kết lại trong bộ A-tỳ-đàm (Abhidhamma piịaka, 
Thắng pháp tạng hay Vi diệu pháp tạng). Ba tạng này kết họp 
thành bộ Tam tạng kinh điển của Phật giáo ngày nay. 



101 


2 

Tam tạng kinh điển 


Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật 
thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia theo Ngài và 
lập thành tăng đoàn, có người cũng còn tại gia, gọi là các 
cư sĩ. Vùng truyền giáo của ngài là vùng đông bắc Ãn Độ 
giáp biên giới xứ Nepal, dọc theo các nhánh sông thượng 
nguồn sông Gange (Hằng hà). 

Ngài có rất nhiều đệ tử từ các quốc gia trong vùng, gổm 
đủ mọi thành phần trong xã hội, lứa tuổi, nam nữ, và từ 
nhiều nguồn gốc tín ngưỡng khác ĩứiau. Đức Phật đã để 
lại một kho tàng quí giá gổm ĩứiiều bài thuyết giảng (Sutta, 
Kinh) trong rửiiều dịp giảng dạy cho hàng đệ tử, bậc thánh 
thanh văn, hàng vua quan, cư sĩ, v.v. Với sự phát triển và 
mở rộng của tăng đoàn, Ngài đặt ra ĩứiiều giái luật để tạo 
điều kiện thuận lọi trong công việc tu tập (Vinaya, Luật). 
Ngoài ra còn nhiều bài giảng đặc biệt khác mà về sau này 
được đúc kết lại trong tạng A-tỳ-đàm (Ahhidhamma, Thắng 
pháp). 

Kết tập đầu tiên 

Ba tháng sau khi Đức Phật tịch diệt, một đại hội các vị tu 
sĩ (tỳ-khưu, bhikkhu)ãược tổ chức, ngày nay được gọi là Đại 
hội Kết tập Kinh điển I, tại vùng đổi núi ngoại thành 
Rãjagaha (Vưong Xá). Mục đích là để kết tập các bài kinh 
giảng và các điều luật thành một hệ thống chặt chẽ hon. 
Chủ trì đại hội là Trưởng lão Mahã Kassapa (Đại Ca-diếp). 



102 


Tuyên đọc phần Luật là Trưởng lão Upãli (ưu-ba-ly). 
Tuyên đọc phần Kinh là Trưởng lão Ananda (A-nan-đa), là 
thị giả của Đức Phật và vì thế có ĩứiiều dịp nhất để nghe 
và ghi ĩứiớ các bài giảng của Ngài. Đại hội gổm khoảng 
500 vị thánh tăng, duyệt lại các giới luật và các bài thuyết 
giảng, sắp xếp thàĩứi hai ĩứióm chứih: Luật tạng và Kinh 
tạng. Qua những thu thập lúc đó, Kinh tạng được phân 
chia làm 4 bộ chứứi: Trường bộ, Trung bộ, Tưong ưng bộ, 
và Tăng chi bộ. 

Kết tập lần thứ 2 

Trong 45 năm hoằng dưong đạo pháp, Đức Phật đã đi 
nhiều noi, giảng đạo cho ĩứiiều người và thu nhận lứiiều 
đệ tử. Các đệ tử của Ngài ở rải rác khắp noi, không thể nào 
cùng về tham dự đại hội đầu tiên. Do đó, có thể có một số 
bài thuyết giảng và giái luật phụ do Đức Phật đặt ra đã 
không được kết tập trong kỳ đại hội đó.Vì vậy, khoảng 100 
năm sau, năm 383 trước Tây lịch, Đại hội Kết tập Kinh điển 
lần thứ hai được tố chức, theo yêu cầu của tăng chúng 
thành Vesãli và Vajjĩ. Sau lần kết tập này, Luật tạng được 
mở rộng với các giới luật mà các đại biểu cho rằng đã 
không được kết tập trong kỳ Đại hội I, và một số các bài 
kinh giảng khác chưa kết tập, tạo thàĩứi một bộ kiiứi thứ 5 
của Kiĩứi tạng (Tiểu bộ). 

Sau lần kết tập này, Luật tạng và Kiĩứi tạng xem ĩứiư đã 
thành hình, và các bài giảng có lẽ cũng giống như bài giảng 
mà chúng ta có được trong bộ Đại tạng kiĩứi hiện nay. 

Kết tập lần thứ 3 

Một trăm ba mưoỉ năm sau đó, năm 253 trước Tây lịch, vua 
Asoka (A-dục) cho triệu tập Đại hội Kết tập Kiĩứi điển lần 



103 


thứ III. Tiểu bộ của Kinh tạng lại được mở rộng và kết tập 
thêm nhiều bài kinh giảng khác. Quan trọng hon hết là 
việc Đại hội đã đúc kết các bài giảng về tâm lý, thể tính và 
sự tướng của vạn pháp, tạo thành Thắng pháp tạng (Abhi- 
dhamma pựaka, A-tỳ-ãàm tạng, hay còn gọi là Vi diệu pháp 
tạng, Luận tạng). 

Kết tập lần thứ 4 

Khoảng năm 20 trước Tây lịch, 500 năm sau ngày Đức Phật 
tịch diệt, vua Vattagãmaụi của Tích Lan (Sri Lanka) triệu 
tập Đại Hội Tăng Già IV tại vùng núi Aluvihara - gần 
thành phố Kandy ngày nay, kết tập lại các phần Kinh, 
Luật, và đúc kết phần Thắng pháp tạng. Để gìn giữ các bài 
giảng của Đức Phật, dù đã kết tập rửiưng chỉ truyền khẩu 
trong 500 năm qua, ba tạng kiiứi điển được cho viết lại trên 
một loại giấy bằng lá buông. Từ đó, Tam tạng Pãli được 
thàrứi hình, và không còn thay đổi nào khác. 

Kết tập lần thứ 5 và 6 

Trong thời kỳ gần đây, Miến Điện có tổ chức hai kỳ kết tập 
khác: lần thứ V vào năm 1870, và lần thứ VI vào năm 1954. 
Tuy ĩứiiên, các kỳ kết tập này chỉ để làm sáng tỏ các điểm 
chứứi trong kinh, nhưng không thay đổi gì trong bộ Tam 
tạng. 

Tam tạng kinh điển 

"Tạng" hay "Tàng" là giỏ chứa, chỗ chứa, tiếng Pãli gọi là 
Pitaka. Ngày xưa tại các chùa lớn thường có một thư viện 
gọi là "tàng kiĩứi các" để lưu trữ các bộ kinh quí. "Tam 
tạng" theo tiếng Pãli gọi là Tipitaka, gồm có: Luật tạng 
(Vinaya pitaka), Kinh tạng (Sutta pitaka), và Thắng pháp 
tạng (Ahhidhamma piịaka). 



104 


Sau đây là sơ lược về các tạng này: 

1. Luật tạng 

Tạng này bao gổm các giới luật và nghi lễ cho nam tu sỉ 
(bhikkhu, tỳ-khưu) và nữ tu sỉ (bhikkhuni, tỳ-khưu-ni), cách 
thức gia nhập tăng đoàn, truyền giới luật, sinh hoạt tăng 
chúng, cách hành xử trong các trường họp vi phạm giới 
luật, các bài giảng và câu chuyện liên quan đến giới luật, 
v.v. Tạng này thường được chia làm 5 bộ: 

1) Phân tích giới tỳ khưu (Bhikkhu-vibhanga), 

2) Phân tích giới tỳ khưu ni (Bhikkhunĩ-vibhanga), 

3) Đại Phẩm (Mahãvagga), 

4) Tiểu Phẩm (Cullavagga), 

5) Tập Yếu (Parivãra). 

2. Kinh tạng 

Gổm 5 bộ chứứi (nikãya): 

1) Trường bộ (Dĩgha nikãya), 

2) Trung bộ (Maiihima nikãya), 

3) Tương ưng bộ (Samyutta nikãya), 

4) Tăng chi bộ (Anguttara nikãya), 

5) Tiểu bộ (Khuddaka nikãya). 

Trong hệ Sanskrit (Bắc Phạn), các bộ tương đương là các 
bộ A-hàm (Agama). Tuy nhiên, các bộ A-hàm nguyên thủy 
đã bị thất lạc và chỉ còn tìm thấy các bản kinh tiếng 
Sanskrit rời rạc, mà hiện nay chỉ còn các bản Hán văn, dịch 
từ nhiều nguồn gốc bộ phái và qua nhiều đời khác nhau. 

Trường bộ là tập họp các bài kinh dài, gổm 34 bài kinh, đã 
được dịch sang Việt ngữ. Ngoài các bài thuyết giảng của 
Đức Phật, Bộ này cũng có các bài giảng của Đại đức 



105 


Sãriputta (Xá-lợỉ-phất), vị đệ tử hàng đầu có tài thuyết 
giảng hùng biện nhất thời đó, và các vị đệ tử nổi tiếng 
khác. 

Trung bộ gồm có 152 bài kinh sắp xếp trong 15 phẩm, theo 
từng chủ đề. Các bài kinh quan trọng thường có liên quan 
đến phép hành thiền quán niệm, chánh kiến, cách tịĩửi 
tâm, cuộc đời Đức Phật, Tứ thánh đế, tính không, quán 
niệm hoi thở, v.v. Có thể nói đây là một bộ kinh quan trọng 
nhất, bao gổm các bài giảng thiết yếu trên đường tu tập, 
thực hành lời Phật dạy. 

Tưong ưng bộ gồm 2.889 bài kiĩửi ngắn, chia làm 5 chưong 
và 56 phẩm. Đây là tập hợp các bài kinh có chủ đề giống 
nhau về một điểm thảo luận, hoặc về một ĩứiân vật nào đó 
trong thời Đức Phật. Có những bài giảng quan trọng về 
hành thiền, 12 rửiân duyên và về 37 phẩm trợ đạo. 

Tăng chi bộ là bộ kiĩửi dựa theo cách sắp xếp số học (pháp 
số), từ các chủ đề có liên quan đến 1 phần tử, 1 yếu tố, dần 
dần lên đến các chủ đề có 11 phần tử hay yếu tố. Vì vậy, 
bộ kirứi được chia làm 11 chưong, gổm 2.308 bài kinh. 

Tiểu bộ thật ra không phải là bộ sách nhỏ, mà là tập họp 
15 bộ sách ĩứiỏ: 

1) Tiểu tụng (Khuddakapãtha), 

2) Pháp cú (Dhammapada), 

3) Phật tự thuyết (Udãna), 

4) Phật thuyết như vậy (Itivuttaka), 

5) Kinh tập (Suttanipãta), 

6) Chuyện thiên cung (Vimãnavatthu), 

7) Chuyện ngạ quỷ (Petavatthu), 

8) Trưởng lão tăng kệ (Theragãthã), 



106 


9) Trưởng lão ni kệ (Therigãthã), 

10) Bổn sanh (Ịãtaka), 

11) Diễn giải (Niddesa), 

12) Phân tích đạo (Patisamhhidãmagga), 

13) Thánh nhân Ký sự (Apadãna), 

14) Phật sử (Buddhavamsa), 

15) Hạnh tạng (Cariyãpitaka). 

3. Thắng pháp tạng 

Còn gọi là Vi diệu pháp tạng, đây là tập hợp các bài giảng 
của Đức Phật về thể tứứi và sự tướng của vạn pháp, phân 
giải triết học và tâm lý học. Thắng pháp tạng gổm có 7 
quyển: 

1) Pháp tụ (Dhammasanganỉ), 

2) Phân tích (Vibhanga), 

3) Chất ngữ (Dhãtukatha), 

4) Nhân chế định (Puggalapannatti), 

5) Ngữ tông (Kathãvatthu), 

6) Song đối (Yamaka), 

7) Vị trí (Patthãna). 

4. Các thánh điển trọng yểu khác 

Ngoài Tam tạng kinh điển còn có các bộ Chú giải, Phụ chú 
giải, và một số tác phẩm Pãli quan trọng khác cũng được 
học tập và lưu truyền cho đến ngày nay: 

- Đảo sử (Dĩpavamsa), 

- Đại sử (Mahãvamsa), 

- Tiểu sử (Cullavamsa), 

- Mi-lan-đa vấn đạo (Milindapanha), 

- Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga), 



- Thắng pháp tập yếu (Ahhiảhammatthasangaha), 



108 



109 


3 

Bắc tông và Nam tông: 
Cùng một cỗ xe 


Phật giáo ngày nay có nhiều tông phái với các truyền 
thống khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta thường phân biệt 
hai tông phái chính: Phật giáo Bắc tông, Đại thừa - Mahã- 
yana, và Phật giáo Nam tông, Nguyên thủy - Theravãda. 
Phật giáo Mahãyana thịnh hành ở các nước Tây Tạng, 
Mông Cố, Trung Hoa, Đại Hàn, và Nhật Bản. Trong khi 
đó, Phật giáo Theravãda được lưu truyền rộng rãi ở Tích 
Lan (Sri Lanka), Miến Điện, Thái Lan, Lào và Cam Bốt. 

Riêng Việt Nam có lẽ là một quốc gia Á châu đầu tiên mà 
cả hai tông phái lớn này đều được chính thức thừa nhận và 
đã cộng tác hoạt động trong nhiều thập niên qua. Tông 
phái Đại thừa có một truyền thống lâu đòd và đã có mặt tại 
Việt Nam do các tu sĩ Ấn Độ truyền sang vào cuối thế kỷ 
thứ II Tây lịch. Tông phái Nguyên thủy cũng có mặt tại 
vùng đất này qua nhiều thế kỷ trong các cộng đổng người 
Khmer tại miền nam nước Việt, và được truyền bá đến các 
Phật tử người Việt (người Kinh) trong thập niên 1940. 
Trong lửiững năm gần đây, lại có ĩửiững dự án dịch thuật 
kinh điển của cả hai truyền thống, từ các văn bản gốc tiếng 
Hán và tiếng Pãli, sang tiếng Việt hiện đại. 



110 


Trong bài viết ngắn dưód đây, chúng tôi xin mạn phép 
trình bày sơ lược về nguồn gốc của Mahãyana và Thera- 
vãda, lổng trong bối cảrửi lịch sử phát triển của đạo Phật 
tại Ấn Độ trong 1.000 năm đầu tiên sau khi Đức Phật tịch 
diệt. Tiến trình lịch sử đó được tạm chia làm ba thời kỳ: 
thời kỳ nguyên thủy (100 năm), thòd kỳ bộ phái (400 năm), 
và thời kỳ chuyển hóa (500 năm). 

1. Thòi kỳ nguyên thủy 

Trong 45 năm truyền dạy đạo pháp, Đức Phật đã để lại rất 
nhiều bài giảng, trong ĩứiiều hoàn cảrửi khác ĩứiau, cho 
nhiều người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Các bài giảng 
này thường được các vị tu sĩ đệ tử ghi ĩứiớ, sắp xếp lại, 
truyền khẩu cho nhau, và dùng để giảng lại cho người 
khác. Khi được phân phối đi hoằng dương đạo pháp ở các 
vùng khác lửiau, các bài giảng này thường được chuyển 
dịch ra tiếng địa phương và điều này được Đức Phật chấp 
nhận và khuyến khích. 

Có một lần, hai vị đại đức Yamelu và Tekula xin phép Đức 
Phật để ghi chép và chuyển dịch ĩửiững bài giảng của Ngài 
sang tiếng Vedic, vốn là văn tự của giới quý tộc dùng để 
phúng tụng kiĩứi Vệ-đà, để bảo đảm tính lứiất quán và 
chứứi xác của các bài kiĩứi, ĩứiưng Đức Phật không đổng ý. 
Ngài cho rằng các bài giảng của Ngài phải được phố biến 
đến mọi ngưòd qua ngôn ngữ địa phương để họ có thể 
nghe, hiểu và thực hàĩứi. Cũng vì vậy, dù rằng Đức Phật 
dùng tiếng Mãgadhĩ (Ma-kiệt-đà) để giảng pháp, nhưng 
các bài giảng đã được truyền khẩu bằng ĩứiiều thứ tiếng 
khác ĩứiau. 

Sau khi Đức Phật rửiập diệt, ngài Đại Ca-diếp (Mahã 
Kassapa) triệu tập một hội đổng gổm khoảng 500 vị tháĩứi 



111 


tăng tại vùng đổi núi ngoại thành Vưong xá (Rãiagaha) để 
kết tập kinh điển, sau này được gọi là Đại hội Kết tập I. 
"Kết tập" có nghĩa là thu góp, tập họp lại, ôn lại, đừng để 
cho tán thất. Tiếng Phạn là "sangĩti", có nghĩa là cùng nhau 
tụng lại. Trong Đại hội này, ngài Đại Ca-diếp là chủ quản, 
ngài A-nan-đa (Ananda) đọc lại các bài kinh giảng, và ngài 
ưu-ba-ly (Upãli) đọc lại các điều luật. Sau lần kết tập đầu 
tiên này, Luật tạng và Kinh tạng được đúc kết. Lúc ấy, 
Kinh tạng được chia ra thành 4 bộ chứứi: Trường bộ, Trung 
bộ, Tưong ưng bộ, và Tăng chi bộ. 

2. Thòi kỳ bộ phái 

Sau đó, ĩứiiều phái đoàn truyền giáo được gửi đi các noi 
để hoằng dưong đạo pháp, từ miền Trung Ấn đến mạn 
nam và mạn tây xứ Ấn Độ. Trong thời kỳ này có ĩứiiều biến 
động, thay đổi bố cục chứứi trị giữa các vưong quốc trong 
vùng, và vì thế có ĩứiiều thay đổi trong siĩứi hoạt xã hội, 
tạo ảnh hưởng đến các sinh hoạt tăng đoàn, ĩứiất là tại 
những nod mà Phật giáo còn mới, chưa vững mạrửi. Nhiều 
tu sỉ trẻ trong ĩứiững vùng này bắt đầu cảm thấy có ĩứiu 
cầu cần sửa đổi giái luật và lề lối sinh hoạt để phù họp với 
đừi sống địa phưong. 

Một trăm năm sau ngày Đức Phật ĩứiập diệt, Đại hội Kết 
tập II được tổ chức tại thàĩứi Vesãli với 700 tu sĩ, mục đích 
chứứi là để giải quyết các trarứi chấp về 10 điều luật căn 
bản, trong đó có luật cấm các tu sĩ thu ĩứiận vàng bạc do 
dân chúng cúng dường. Nhưng thêm vào đó, Đại hội cũng 
duyệt lại các kiĩứi điển, và kết tập một số bài kinh giảng 
không được đúc kết lúc trước. Đó là ĩứiững cơ sở để thàĩứi 
hình bộ kirứi thứ năm, Tiểu bộ, về sau này. 



112 


Vì Đại hội quyết định giữ nguyên 10 điều giới luật căn bản 
mà không sửa đối, một số tu sĩ trẻ không hài lòng và bắt 
đầu có khuynh hướng ly khai. Đây là mầm mống đưa đến 
sự phân chia đầu tiên trong tăng đoàn: bộ phái Trưởng lão 
bộ (Sthaviravãda) gổm các tu sĩ có khuyrửi hướng bảo thủ, 
và Đại chúng bộ (Mahãsãmghika) gổm các tu sĩ có khuyrửi 
hướng cải cách. 

Một trăm năm sau đó, Đại hội Kết tập III được triệu tập 
dưód thời vua A-dục (Asoka), 268-232 trước Tây lịch. Dưód 
sự chỉ đạo của ngài Mục-kiền-liên Tử Đế-tu (Moggaliputta 
Tissa), Đại hội này gồm khoảng 1.000 vị tu sĩ đúc kết Kinh 
tạng và Thắng pháp tạng. Kinh tạng giờ đây gổm 5 bộ: 
Trường bộ, Trung bộ, Tưong ưng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu 
bộ. Thêm vào đó, tổ chức tăng đoàn theo truyền thống 
Trưởng lão bộ được chấn chỉnh lại theo đúng các giái luật. 

Trong thời kỳ này, Đại chúng bộ bắt đầu phân chia ra 
thành nhiều hệ phái. Nhiều lứià sử học ghi nhận có tất cả 
bốn lần phân chia, tống cộng là 7 hệ phái trong vòng 200 
năm. Bên cạrửi đó, Trưởng lão bộ cũng bị phân chia bảy 
lần, tạo ra mười một hệ phái. Vì vậy mà ngày nay có nhiều 
sách viết về "mười tám hệ phái", cộng thêm với hai bộ phái 
đầu tiên. Tuy nhiên, cũng có sách đã liệt kê đến 34 phái. 

Vua A-dục là một vị vua rất sùng bái đạo Phật, và đã đóng 
góp rất nhiều trong công cuộc phát huy đạo pháp. Ngài đã 
gửi nhiều phái đoàn đi truyền giáo nhiều noi. Trong đó có 
Đại đức Mahinda, một trong lứiững người con của ngài, 
cùng với 4 vị tu sĩ được gửi sang đảo Sri Lanka để truyền 
bá đạo Phật. Một mặt khác, đạo Phật cũng được phát triển 
rộng rãi ở mạn tây bắc, và trung tâm Phật giáo ở Kashmir 
trở thàĩứi một trong những trung tâm chính thời đó. Trong 



113 


thời kỳ này, các tư tưởng Đại thừa bắt đầu thành hình, và 
thâm nhập vào một vài tông phái của Đại chúng bộ. 

3. Thòi kỳ chuyển hóa: Theravãda 

Khi Đại đức Mahinda và phái đoàn truyền giáo sang Sri 
Lanka, ngài được vua Sri Lanka giúp xây cất một ngôi 
chùa lớn, gọi là Đại tự viện (Mahãvihara), và từ đó thành 
lập tông phái Đại tự viện ở xứ này. Một trăm năm sau thì 
một ngôi chùa khác, tự viện Vô úy son (Abhayagiri), được 
xây cất và các tu sĩ ở chùa này bắt đầu tạo ảnh hưởng lón 
mạnh ở Sri Lanka. Thêm vào đó, cũng có nhiều nhóm tu sĩ 
với khuynh hướng Đại thừa từ Ấn Độ sang hoạt động tại 
xứ này, nhưng không có ảnh hưởng sâu rộng. Sự tranh 
giàrứi ảrứi hưởng giữa hai tông phái nguyên thủy Đại tự 
viện và Vô úy son kéo dài qua nhiều thế kỷ, và chỉ chấm 
dứt vào khoảng thế kỷ thứ 12, khi ĩứióm Đại tự viện được 
vua Parakkamabahu chính thức thừa ĩứiận, kết tạo thành 
tông phái Theravãda như chúng ta thấy được ngày nay. 

Vào khoảng năm 29-17 trước Tây lịch, 500 tu sĩ phái Đại tự 
viện tập họp lại và bắt đầu cho viết các tạng Kiĩửi, Luật và 
Thắng pháp trên một loại giấy bằng lá buông. Lần đầu 
tiên, sau gần 500 năm truyền khẩu, ba bộ tạng được ghi 
chép trên lá buông, và từ đó, Tam tạng kinh điển hệ Pãli 
bằng văn bản được tạo ra và lưu truyền cho đến ngày nay. 
Đó là Đại hội Kết tập IV. Sở dĩ văn tự Pãli được dùng vì đó 
là ngôn ngữ chíĩứi thống miền Tây Ãn và là ngôn ngữ của 
ngài Mahinda. Nhờ tình trạng xã hội tưong đối ốn định và 
đảo Sri Lanka tưong đối biệt lập, các bộ Tam tạng này đã 
được gìn giữ nguyên vẹn, dù rằng trong khi sao chép 
chuyển truyền từ đời này sang đừi khác, có thể có một vài 



114 


sửa đổi, sơ sót. NhuHg đó chỉ là các đoạn nhỏ, không quan 
trọng. 

Từ đó, Đại tạng kinh được truyền bá sang các nước lân cận 
như Miến Điện, Thái Lan, Lào, và Cam Bốt. Ngoài ra, một 
số các bộ luận thuyết của các darứi sư trong thời kỳ này, 
như Thanh tịnh đạo (Visuddhi-magga) của ngài Phật Âm 
(Buddhaghosa) trước tác trong thế kỷ 4 Tây lịch, Thắng 
pháp tập yếu (Ahhidhammattha-sangaha) của ngài 
Anuruddha, v.v. cũng được quý trọng, gìn giữ và lưu 
truyền cho đến ngày nay. 

Danh từ Theravăda là tiếng Pãli, đổng nghĩa với chữ 
Sthaviravãda của tiếng Sanskrit, có nghĩa là "giáo thuyết 
của các vị trưởng lão". Sách Tàu thường dịch là Trưởng lão 
bộ, có khi dịch là Thượng tọa bộ, là một trong hai bộ phái 
chứứi từ thời kỳ nguyên thủy. Tuy ĩứiiên, danh từ 
Theravãda ngày nay thường được dùng để chỉ truyền thống 
Phật giáo Nam tông, bắt nguồn từ Sri Lanka, chịu ĩứiiều 
ảnh hưởng của ĩứióm Đại tự viện, do Đại đức Mahinda và 
các tu sỉ thuộc tông phái Phân biệt thuyết bộ 
(Vibhaiyavãda), một nhánh của Trưởng lão bộ, truyền bá 
vào Sri Lanka khoảng 200 năm trước Tây lịch. So với các 
tông phái khác vẫn còn hoạt động ngày nay, truyền thống 
Theravãda có thể được xem rửiư là một truyền thống tương 
đối lâu đời ĩứiất, tương đối gần với thời kỳ nguyên thủy 
nhất. 

4. Thòi kỳ chuyển hóa: Mahãyana 

Khoảng 200 năm sau ngày Phật ĩứiập Niết-bàn, phái Đại 
chúng bộ lan rộng tại rửiiều vùng của xứ Ãn Độ và bắt đầu 
phân hóa thàrửi ĩứiiều tông phái. Tuy rửiiên, trong thời kỳ 
đầu, các tông phái đều sử dụng kiĩứi điển A-hàm (Agama) 



115 


bằng ngôn ngữ Sanskrit, mặc dù đã có một vài sửa đổi để 
hàm chứa tư tưởng đại thừa. Cho đến nay, các sử liệu đều 
chỉ cho thấy rằng kinh điển Đại thừa bắt đầu xuất hiện 
trong những năm cuối cùng trước Tây lịch, lúc đầu là một 
vài bài kirửì ngắn, về sau được bổ sung thêm và phát triển, 
kết tập lại thàĩứi rửìững bộ kinh lớn. 

Tuy ĩứiiên, chúng ta vẫn chưa biết đích xác là darứi xưng 
"Mahãyana - Đại thừa" bắt đầu được sử dụng vào lúc nào, 
bắt nguồn từ tông phái nào trong thòd kỳ bộ phái. Đầu tiên, 
darửi xưng "Bổ-tát thừa" được dùng, rổi dần dần về sau, 
darứi xưng Đại thừa xuất hiện trong các bộ kiĩứi mới. Bộ 
kinh đầu tiên có đề cập đến darứi xưng này là bộ kiĩứi Diệu 
pháp Liên hoa. Có lẽ đó là kết tụ của rửiững tiến hóa tư 
tưởng trong mấy trăm năm sau khi có sự phân hóa tăng 
đoàn lần đầu tiên. Có học giả cho rằng Mahãyana bắt 
nguồn từ Đại chúng bộ vì cùng có rửiững ý niệm phóng 
khoáng trong giái luật. Tuy ĩứiiên các ý tưởng của tông 
phái Thuyết lứiất thiết hữu bộ (Sarvãstivãdin), một tông 
chứứi của Trưởng lão bộ, cũng được thu dụng và hàm chứa 
trong kinh điển Mahãyana. Có học giả cho rằng Mahãyana 
phát nguổn từ các tu sĩ có tư tưởng cải cách từ rửiiều tông 
phái khác ĩứiau, lứiư tông Nhất thuyết bộ (Ekavyava- 
hãrika), Thuyết xuất thế bộ (Lokottaravãdin), Kế dẫn bộ 
(Kaukkutika), v.v. 

Kinh điển Đại thừa bắt đầu xuất hiện rửiiều hon, có hệ 
thống hon, từ thế kỷ 1 Tây lịch trở về sau. Tiếc rằng các bộ 
kinh đầu tiên, rửiư Kiĩứi Duy-ma-cật, Liễu Ba-la-mật, Bổ- 
tát tạng, Tam pháp kiĩứi, v.v. nay không còn nguyên bản 
Sanskrit, mà chỉ còn dịch bản chữ Hán và Tây Tạng, nên 
không thể đối chiếu, truy tầm nguồn gốc. Tuy ĩứiiên các 



116 


bộ kinh đại thừa quan trọng khác như Đại Bát nhã, Pháp 
hoa, Hoa nghiêm, A-di-đà vẫn còn các bản gốc tiếng 
Sanskrit. 

Sự xuất hiện các bộ kinh đại thừa và sau đó là các quyển 
luận thuyết của các ngài Mã Minh, Long Thọ, Long Trí, Đề 
Bà, Vô Trước, Thế Thân trong bốn thế kỷ đầu Tây lịch đáĩứi 
dấu sự thành hìĩứi và phát triển rửìarứi chóng của Phật giáo 
Mahãyana trong toàn xứ Ân Độ. Anh hưởng này đã dần 
dần lan rộng sang Trung Hoa, và từ đó có những phong 
trào truyền bá, chuyển dịch kiĩứi điển ở Trung Hoa qua 
nhiều thế kỷ, từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 Tây lịch, qua ba ngõ 
giao thông chứứi: đầu tiên là qua miền Trung Á, qua ngõ 
Nepal -Tây Tạng, và bằng đường biển. 

5. Cùng một cỗ xe: Pháp thừa (Dhammayana) 

Tóm lại, trong 100 năm sau khi Đức Phật tịch diệt, giữa Đại 
Hội Kết Tập I và II, Đạo Phật được xem lửiư là ở trong thời 
kỳ nguyên thủy, với một tăng đoàn tưong đối còn ít, có 
nhiều liên hệ chặt chẽ, giới luật thuần ĩứiất, dưód sự lãĩứi 
đạo của các cao tăng vốn đã xuất gia và thọ giói khi Đức 
Phật còn tại thế. 

Sang thời kỳ bộ phái, kéo dài khoảng 400 năm từ sau Đại 
hội II cho đến đầu Tây lịch, các mầm mống phân hoá đã 
bắt đầu xuất hiện, với sự phân chia thàrửi hai bộ, và sau 
đó tiếp tục phân hóa thàĩứi 18 tông. Qua Đại hội III được 
tố chức dưới triều vua A-dục, việc kết tập Kinh tạng và 
Thắng pháp tạng xem lứiư đã hoàn tất. Mặc dù trong thòd 
kỳ này, các kinh A-hàm và giái luật nguyên thủy vẫn được 
các tông phái tôn trọng - với rửìững cách diễn dịch khác 
nhau - các ý tưởng carửi tân, đại chúng hóa đạo pháp bắt 



117 


đầu thành hình, nhất là trong thế kỷ cuối cùng trước Tây 
lịch. 

Thời kỳ tiếp theo là thời kỳ chuyển hóa, kéo dài khoảng 
500 năm cho đến đầu thế kỷ 6. Trong thời kỳ này, Phật giáo 
bắt đầu có hai hướng phát triển khác ĩửiau, và kéo dài ảnh 
hưởng đến ngày nay. Từ Ân Độ, đạo Phật được truyền về 
hướng Nam, sang đảo Sri Lanka, và tạo lập một căn bản 
vững chắc ở đó. Đại hội Kết tập IV tại Sri Lanka đánh dấu 
việc ghi chép toàn bộ Tam tạng trên lá buông, và được lưu 
truyền cho đến ngày nay qua truyền thống Theravãda. 

Cũng trong thời kỳ này, các tư tưởng canh tân của Đại thừa 
đã bắt đầu tạo ảnh hưởng lớn mạnh, qua các bộ kinh điển 
mới và qua các bộ luận thuyết của các danh tăng vào giữa 
và cuối thời kỳ này. Các tông phái Đại thừa bắt đầu xuất 
hiện và tăng trưởng ĩửianh chóng. Đạo Phật truyền sang 
mạn Tây Bắc, tạo lập trung tâm Phật giáo ở Kashmir, và từ 
đó truyền vào Trung Hoa. 

Khi đạo Phật bắt đầu phát triển ở Trung Hoa, tăng đoàn ở 
đó đã thu nhận và chuyển dịch rất nhiều kinh điển, từ 
nhiều nguồn gốc và tông phái khác rửiau, và qua nhiều 
thời kỳ lịch sử. Các bộ Tam tạng nguyên thủy được dịch ra 
chữ Hán từ nhiều bộ phái khác lứiau. Các bộ kinh chmh 
của Đại thừa cũng thế, có rửiiều thay đối theo thời gian, và 
được bố sung, sửa chữa rửiiều lần. Có khi các bộ kinh này 
chỉ được truyền khẩu bằng tiếng Phạn vào Trung Hoa, rổi 
sau đó mới được dịch, giản lược, nhuận sắc và ghi chép lại. 
Có khi các danh tăng Trung Hoa du hành sang Ấn Độ học 
tập, rổi mang về các bộ kiĩứi điển để phiên dịch và phổ 
biến trong nước. Cũng có những bộ kiĩứi không có nguồn 
gốc rõ ràng và có lẽ đã được trước tác tại Trung Hoa. Ngài 



118 


Đạo An trong thời Đông Tấn, thế kỷ thứ 4 Tây lịch, đã từng 
đặt vấn đề "kinh nghi ngụy" để xác định kinh thật, kinh 
giả. Cả hai truyền thống chíĩửi - Theravãda và Mahãyana - 
đều có mặt tại xứ này trong thòd gian đó. 

Để sắp xếp và thống rửiất nguổn gốc của các loại kinh điển, 
các tăng sĩ thòd đó đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau 
(các học thuyết "phán giáo"). Trong đó, thuyết của ngài 
Trí Giả, tông Thiên Thai, là phổ thông ĩửiất và vẫn còn thấy 
lưu dụng cho đến ngày nay trong một số sách Phật giáo. 
Ngài cho rằng Đức Phật đã giảng kinh pháp trong 5 thòd 
kỳ (ngũ thời phán giáo): Hoa nghiêm, A-hàm, Phưong 
đẳng, Bát-rửìã, và Pháp hoa - Đại Niết-bàn, và vì thế có 
nhiều loại kinh điển từ rửiiều tông phái khác rửiau. Tuy 
nhiên, đây chỉ là một lối giải thích chủ quan để tổng hợp, 
hệ thống hóa toàn bộ kinh điển và biện minh sự siêu việt 
của Pháp hoa tông mà thôi. Giả thuyết này không có 
chứng liệu lịch sử, và không được các ĩứià nghiên cứu sử 
học Phật giáo ngày nay công ĩứiận. 

Tại Sri Lanka cũng thế, trong những thế kỷ đầu tiên, cả hai 
truyền thống Mahãyana và Theravãda đều có mặt tại xứ 
này, mặc dù truyền thống Theravãda có ảnh hưởng mạnh 
hon, như ngài Pháp Hiển đã ghi nhận trong quyển Phật 
quốc ký. Ngài cũng ghi nhận là có các ĩứióm tu sĩ phái Đại 
tự viện, tuy là Theravãda nhung có tiĩứi thần đại thừa rất 
cao. Còn tại Ấn Độ, các ngài Huyền Trang và Pháp Hiển 
đều ghi lửiận sự hoạt động hài hòa của các tông phái khác 
nhau trong nhiều thế kỷ. 

Đặc biệt tại Việt Nam trong nhiều thập niên vừa qua, cả 
hai tông phái Mahãyana và Theravãda đều được công nhận 
và cùng chung rửìau hoạt động trong công tác hoằng 



119 


dương đạo pháp. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm, chúng ta 
không nên dùng danh xưng Tiểu thừa để gọi tông phái 
Theravãda. Điều này thường gặp trong một số sách báo và 
bài viết về đạo Phật. Thật ra, Tiểu thừa là dịch từ tiếng Phạn 
Hĩnayana - cỗ xe nhỏ - một chữ dùng rất nhiều trong kinh 
điển và luận thuyết Đại thừa, có hàm ý chê bai, khirửi miệt. 
Từ Hĩna ở đây không phải là lửiỏ bé, mà có nghĩa là hạ liệt, 
thấp kém. Có lẽ đây là một dụng ý thâm sâu của các tu sĩ 
luận sư Đại thừa để chê bai các bộ phái Nguyên thủy, bởi 
vì nếu các vị ấy chỉ có ý muốn diễn tả một cỗ xe ĩứiỏ thì từ 
Cullayana (Culla: nhỏ) có ý nghĩa chứứi xác và nghiêm túc 
hơn. 

Cũng cần ghi nhận ở đây là các danh xưng Đại thừa và Tiểu 
thừa chỉ thấy đề cập trong kinh luận Mahãyana xuất hiện 
về sau, mà không thấy trong kinh điển nguyên thủy. 
Trong hệ Pãli Nikãya cũng rửiư hệ Hán tạng A-hàm, Đức 
Phật có dạy ngài Ananda về một cỗ xe Pháp duy rửiất - 
Pháp thừa (Dhammayana). Đó là Con đường tám chánh 
(Bát chi Thánh đạo), như đã ghi lại trong Tương ưng bộ và 
Tạp A-hàm (SN 45.4, SA 769): 

"Này Ănanda, con dường tám chánh này là dâng nghĩa với cỗ 
xe tôỉ thượng, là cỗ xe pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong 
mọi chiến trận nhiêp phục tham, sân, si." 

Khi đọc kinh điển, chúng ta cần phải hiểu rõ hoàn cảnh 
lịch sử xã hội khi các kinh này được tạo ra. Các kinh Đại 
thừa được trước tác và xuất hiện vào cuối thời kỳ bộ phái, 
nghĩa là khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật tịch diệt. 
Đây là các tư tưởng cải cách để đại chúng hóa đạo Phật, 
đối kháng lại đường lối thủ cựu, giáo điều, chấp kiến và vị 
kỷ của một số tu sĩ trong giới lãĩửi đạo tăng đoàn của ĩứiiều 



120 


tông phái thòd bấy giờ, chứ không phải để ám chỉ riêng biệt 
một tông phái nào cả. 

Khuynh hướng ngày nay là dùng chữ Mahãyana và 
Theravãda nguyên ngữ để chỉ hai tông phái này. Khi dịch 
sang Việt ngữ, thường thì chúng ta dùng danh từ Phật giáo 
Đại thừa và Phật giáo Nguyên thủy, nhưng cũng có khi 
thấy dùng từ Phật giáo Bắc truyền (Bắc tông) và Phật giáo 
Nam truyền (Nam tông) để chỉ hướng truyền đạo của Phật 
Pháp trong thời kỳ chuyển hóa, từ Ấn Độ đến các nod khác. 
Gần đây, chúng ta thấy có khuynh hướng dùng danh xưng 
Phật giáo Nguyên thủy ( Theravãda) và Phật giáo Phát triển 
(Mahãyana) cho hai tông phái chính ở Việt Nam. 

Dù là tông phái nào đi nữa, đó cũng chỉ là giáo pháp 
phưong tiện giúp ta tu tâm tịiửi ý để được an lạc và giải 
thoát. Chúng ta cần phải hiểu rõ nguồn gốc và hoàn cảnh 
lịch sử trong tiến trình phát triển các bộ kinh điển và tông 
phái, để có được một sự thông cảm, hòa đổng và tưong 
kứứi. 

Trong kinh Pháp hoa, Đức Phật có nói: “Chư Phật chỉ dùng 
một cỗ xe duy nhất dưa dêh giải thoát (nhất thừa Phật dạo), 
không có hai mà cũng chẳng có ha". Trong Tiểu bộ và Tăng 
chi bộ của kinh tạng nguyên thủy, Ngài cũng dạy rằng: 

“Như tất cá các dại dương dểu có cùng một vị mặn, các giáo 
pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, dó là vị giải thoát." 



121 


4 

Đời sống cư sĩ 

Robert Bogoda 


Phật Pháp không phải là sách tiểu thuyết để đọc rổi quên 
đi. Phật Pháp có liên quan đến đòd sống - một đời sống 
thực, một đòd sống mà bạn và tôi trải qua hằng ngày. Giá 
trị của đời sống này sẽ gia tăng đáng kể khi Phật Pháp 
được diễn dịch ra hành động, và thấm nhập vào tứứi tình 
của chúng ta qua các nỗ lực thường xuyên, qua các thực 
tập mỗi ngày. 

Mục đích tối hậu của Phật Pháp là đưa đến Niết-bàn, vượt 
thoát khỏi mọi hoạn khổ, phiền não. Mục đích trước mắt 
là giúp ta hiểu rõ và giải quyết các vấn đề mà ta phải đối 
phó trong đời sống hằng ngày, giúp ta trở thành những 
con người sống an lạc, thảnh thoi và thăng bằng, sống hòa 
họp với môi trường chung quanh và những người đổng 
loại. Tuy thế, sự thăng bằng này cũng không dễ thực hiện, 
nhất là trong thế giới ngày nay với nhiều giá trị ảo tưởng 
và các thành kiến hư ngụy. 

Khác hẳn vói các giá trị tưong đối - và có khi là giả tạo - 
trong thời đại của chúng ta, lời dạy của Đức Phật là một sự 
khải hiện các giá trị chân thật và tuyệt đối. Chân Pháp đó 
cần phải được mỗi ngưòd tự thể nghiệm. Phật giáo dạy về 



122 


Sự tư duy rõ ràng, sự tự chế, và nuôi dưỡng tâm ý như là 
các phưong tiện để thấu đạt Chân Pháp. Người cư sĩ nào 
biết xây dựng cuộc sống hằng ngày trên căn bản vững chắc 
của tri thức giải thoát với các lý tưởng rõ ràng thì người ấy 
được bảo đảm các tiến bộ và thành công trong đời sống tại 
gia của mình. 

Do đó, Phật Pháp là các hướng dẫn trong đời sống hằng 
ngày của ta, và các nguyên tắc căn bản của đạo Phật có 
những giá trị thực tiễn trong nghệ thuật sống trên đừi. 
Người cư sĩ tại gia, trong khi phải dấn thân vào xã hội vì 
cưu mang các trách nhiệm trong đời sống, sẽ không bao 
giờ quên mục đích tối hậu của họ là Niết-bàn giải thoát. 
Người ấy lúc nào cũng nên xem rằng đời sống của mình 
chỉ là một bãi tập, để sửa soạn tiến đến thực chứng mục 
đích tối hậu ấy. 

Kinh Đại hạnh phúc (Mahãmangala sutta) có nói rằng, các 
phước hạnh thật sự của đời sống là có được "một tăm ý có 
định hướng đúng" (atta-samma-panidhi). Có nghĩa là ta phải 
nhận thức đúng đắn vị trí của mình trong thế gian, có 
quyết định đúng đắn về mục tiêu, và tìm một con đường 
đúng đắn để tiến đến mục tiêu đó. 

Người an lạc và thăng bằng là người có một mục đích cao 
thượng trong đừi sống, có một đường lối tốt để đi theo, và 
có một triết lý sống đon giản ĩửiưng đầy ý nghĩa để dẫn 
đường. Triết lý ở đây là một ước vọng hướng thiện để 
thông hiểu bản tính và tưong lai của con người trong vũ 
trụ. Không có triết lý ĩứiư vậy thì đời sống trở nên tẻ ĩứiạt, 
buổn chán, vô ích, và vô nghĩa. Triết lý đó giúp con người 
sống hài hòa với thế giái và đổng loại, trong một tiến trình 
thăng hoa dựa theo các tri thức chân chánh. 



123 


Trong đạo Phật, tâm ý bao trùm vật chất. Một nét đặc thù 
của tâm ý là ý định (hay tác ý). Để sử dụng tốt cuộc đời và 
nghiệp kế thừa của mình, ta phải biết chọn một mục tiêu 
hướng thượng và thực tiễn trong đời sống, và tạo ra một 
kế hoạch để đi đến đó. Chúng ta sẽ trở nên lứiững gì mà ta 
mong muốn sẽ được như thế. 

Khi ta càng thông hiểu bản thân - qua hàĩứi trì tự quán sát 
và tự phân tích - ta sẽ càng có nhiều khả năng để tự cải 
tiến và phát triển. Thêm vào đó, ta nên tự hỏi rằng mìĩứi 
sẽ tiến và tiến đến cấp độ nào trong việc tu tâm, để mìĩứi 
trở nên độ lượng, an bình, tự tại, dịu dàng, thông cảm, 
chân thật, hiền làĩứi, chất phác, cẩn thận, tiĩứi tấn, cần 
mẫn, rửìẫn nại, bao dung, và khôn khéo. Đó là các đức tứứi 
cao quý của một Phật tử biết sống hợp thời. Ta phải cố 
gắng tự cải thiện mỗi khi có cơ hội, mỗi ngày một ít. Ta 
nên hiểu rằng mỗi khi mìrửi thực hiện một hàĩứi động 
hướng thiện, dần dần nó được huân tập thàĩứi một thói 
quen tốt. Từ các thói quen tốt đó, chúng sẽ thấm ĩứiập tạo 
thành các đặc tứứi cao thượng cho bản thân. 

Chánh niệm là một sự tỉĩửi giác quan trọng. Cháĩứi niệm 
là nhìn sự vật một cách khách quan, lột bỏ mọi ưa ghét, 
thành kiến và thiên vị. Đây là cách rửiìn mọi sự vật theo 
bản thể chân thật của chúng, các sự kiện lột trần. Khả năng 
làm được điều này đáĩứi dấu sự trưởng thành trong Phật 
Pháp. Nguyên tắc quán sát vô tư phải được áp dụng rốt 
ráo trong các tư duy hằng ngày. Từ đó, sự suy tư của ta sẽ 
được rõ ràng, trong sáng hơn, và ta sẽ sống hướng thiện 
hơn, làm giảm thiểu các ảĩứi hưởng xấu xa tác động vào 
mình, từ các phương tiện truyền thông quảng cáo tiêu thụ 



124 


vật chất. Kết quả là ta có được các tăng trưởng về những 
quan hệ tốt giữa con người với con người. 

Vì vậy, một Phật tử có nhân cách thăng bằng là người phải 
biết tự chủ, tự quyết định, tự tạo ra các ý kiến và kết luận 
khi phải đối phó vói các khó khăn trong cuộc sống, dựa 
vào các nguyên tắc cơ bản của Phật Pháp. Ngưòd ấy có một 
tri thức và luân lý dũng mãnh. Người ấy sẵn sàng đứng 
một mình, theo đuối một con đường sống của mình, cho 
dù người khác có thể hiểu lầm và dị nghị. 

Dĩ rứiiên là người Phật tử ấy phải biết đón ĩửiận các ý kiến 
đóng góp và cố vấn của người khác, bởi vì việc thu ĩứiận 
các ý kiến xây dựng từ những người có kiến thức và kiĩứi 
nghiệm thì không phương hại gì đến sự tự do chọn lựa của 
mình, nhưng cuối cùng rổi thì phải tự mình có lửiững 
quyết địiửi cho đời mình. 

Thấy được quan hệ giữa lòng tham dục và sự khổ đau, 
chúng ta phải luôn luôn gìn giữ một mức độ xả ly, thoát 
khỏi các ràng buộc quá đáng của thế tục. Chúng ta phải 
biết điều chửứi đừi sống của mình trong kỷ cương của năm 
giới luật cư sĩ {ngũ giới). Từ đó, ta bảo vệ được sự an lành 
của ta, trong hiện tại và tương lai, qua cách sống thuận hòa 
vói các quy luật phổ quát của Phật Pháp được áp dụng vào 
đời sống tinh thần và đạo đức của mình. Phát triển đặc tứửi 
luân lý và đạo đức (sĩla - trì giới) này là một điều kiện tiên 
quyết để huân tập tâm ý và từ đó, làm nền tảng tạo trí tuệ 
(paũũa) cần thiết để thực chứng Niết-bàn. 

Đời sống là vô thường, lúc nào cũng có nhiều thay đổi. Các 
tai họa hoặc ĩứiững việc bất ưng ý có thể sẽ xảy ra cho ta, 
và khi đó, ta phải biết trực diện chúng một cách bình thản 
và thăng bằng. Nếu làm được ĩứiư thế thì chứng tỏ ta đã 



125 


có sự hiểu biết chân chính, biết nhìn rõ ràng sự kiện xảy ra 
theo luật nhân quả, do nhân duyên hợp thành, và biết rằng 
chứứi ta là người gieo nhân và chịu trách nhiệm gặt quả, 
nếu không trong đời sống này thì cũng là từ nhiều kiếp 
trước. Ta sẽ vượt qua các nỗi sợ hãi và lo âu thái quá, không 
có cơ sở và không có luận lý, bởi vì ta biết chế ngự các cảm 
tính của mình. Từ đó, rửiững ngộ rửiận, ĩửiững bất công 
trong đời, ĩứiững u sầu vì tưởng rằng mình bị đối xử tàn tệ 
sẽ được ta thông hiểu rõ ràng và đón nhận ĩứiẹ ĩứiàng hơn, 
vì ta đã hiểu được cặp nguyên lý nghiệp quả và tái siiứi. 

Còn một lý do nữa để ngưòd Phật tử gìn giữ tác phong đạo 
đức của mình. Người ấy có uy lực bắt nguồn từ các nguồn 
lực vô hình khác, đó là kho tích trữ các hành động toàn 
thiện, các đức tíĩứi của tự thân, các hạnh phúc có được 
trong lúc tập hành thiền, tất cả các nguổn lực này hoàn 
toàn độc lập đối với của cải vật chất. Như thế, người ấy là 
chủ ĩứiân của một tâm ý tự lực và tự túc. 

Người ấy biết sống đơn giản, không có ĩứiiều nhu cầu. Của 
cải vật chất đối vói người ấy chỉ là rửiững đầy tớ, không 
phải là những chủ nhân ông. Người ấy hoàn toàn tự do, 
không bị lệ thuộc vào sự sai khiến của các sự vật bên ngoài. 
Người ấy nhận thức được rằng các sự vật thấy được thì chỉ 
là tạm bợ và thay đổi luôn. Tóm lại, ngưòd ấy có được một 
tâm ý bình thản, chừng mực, và tri túc. Tri túc, rửiư lòd Phật 
dạy, là một nguổn tài sản lón ĩửiất, là một trong bốn nguồn 
hạnh phúc: 

Không bệnh là lợi tôỉ thượng 

Tri túc là của tôí thượng 

Thành tín là bạn tôỉ thượng 

Niêí-bàn là lạc tôỉ thượng. (Dhp 204) 



126 


Khi đã thông hiểu như thế, người Phật tử đó sẽ học được 
cách thích nghi với những hoàn cảnh đối thay mà không 
bao giờ sầu khố than van hay bu ổn rầu cay đắng. 

Nếu ta có chánh tín (saddhã), nghĩa là có niềm tin noi Phật 
Pháp dựa trên sự hiểu biết, ta phải cố gắng thực hành. Mỗi 
Phật tử chân chính phải thực hành liên tục bốn điều tinh 
tấn - tứ chánh cần - vốn là chi thứ sáu của Bát chi Thánh 
đạo. Đó là tinh tấn vượt qua và tinh tấn ngăn chận các 
pháp bất thiện như là các ý tưởng sân hận, tinh tấn phát 
triển và tinh tấn nuôi dưỡng các pháp thiện trong tâm ý 
như là các ý tưởng từ bi. Các tâm ý này chẳng ĩứiững sẽ 
bảo vệ bản thân ta, mà từ đó cũng sẽ giúp đem an vui đến 
cho những người chung quanh ta. 

Ta phải tập có thói quen suy xét về các tư tưởng và hành 
động của chúứi mình để xem chúng có chân thật hay 
không, bởi vì chân thật vód chứứi mình là một con đường 
chắc chắn đưa đến tâm ý toàn thiện. Thêm vào đó, chúng 
ta phải biết dành thì giờ mỗi ngày để tĩnh lặng tự quán soi, 
hay hành thiền, để ôn lại các việc làm trong ngày, và để 
suy xét xem ta có đi ngược lại với các nguyên tắc căn bản 
mà Đấng Từ Phụ của chúng ta đã từng khuyên dạy, để 
sám hối và tránh phạm các lỗi lầm đó trong tưong lai. 

Mỗi ngày, ta cũng nên đọc một đoạn kinh từ các bài giảng 
của Đức Phật. Thói quen hữu ích này giúp chúng ta phát 
triển tâm ý thiện, làm giảm các mối u sầu, phiền muộn, và 
giúp đưa đời sống của ta đi vào con đường chân chính. 

Qua các cách thức nêu trên, là ĩứiững cư sĩ đệ tử của Đức 
Phật, chúng ta sẽ luôn tăng trưởng trong ánh sáng nhiệm 
mầu của Chánh Pháp, luôn luôn uốn nắn rửiân cách của 
mình, rèn luyện tâm thức, huân tập các cảm tứứi, và tăng 



127 


cường ý chí dũng mãnh để tạo những lợi ích phước báu lâu 
dài cho bản thân và cho người khác. 

(Bình Anson lược dịch) 



128 



129 


5 

BỐ thí 


Bố thí là một đức hạnh cao quí thường được đề cập đến 
trong cuộc sống tu tập của người con Phật, tu sĩ lẫn cư sĩ, 
trong mọi tông phái Phật giáo. 

Có lẽ đa số Phật tử chúng ta đều nghe biết nhiều về các lời 
giảng trong kinh điển Bắc truyền, đều quen thuộc vói các 
khái niệm hành trì như lục độ ba-la-mật và tứ nhiếp pháp 
của hàng Bổ-tát. về lục độ ba-la-mật thì gổm có 6 đức 
hạnh: Bố thí, trì giới, ĩứiẫn rửìục, tinh tấn, thiền định, và trí 
tuệ. Về tứ rửiiếp pháp thì gổm có: Bố thí, ái ngữ, lọi hành, 
và đổng sự. 

Trong kinh điển nguyên thủy, bố thí là một đức hạnh tối 
quan trọng mà Đức Phật thường giảng dạy và khuyên ĩứiủ 
chúng ta nên cố gắng tu tập. Tứ nhiếp pháp cũng được ghi 
lại trong kinh điển. Thêm vào đó, trong khi kinh điển Bắc 
truyền có ghi 6 pháp ba-la-mật, kiiửi điển nguyên thủy đề 
cập đến 10 pháp ba-la-mật của hàng Bổ-tát, gổm: Bố thí, 
trì giái, xuất gia, trí tuệ, tirửi tấn, kiên ĩứiẫn, chân thật, chí 
nguyện, từ tâm, và xả ly. Cho nên, khái niệm về các hạnh 
ba-la-mật trong tất cả các tông phái đều rất giống lứiau, 
đều đề cao bố thí ĩứiư là đức hạnh đầu tiên cần phải được 
tu tập. 



130 


ớ đây, chỉ xin trình bày tóm tắt, giới hạn trong phạm vi 
pháp bố thí trong thế gian, về các lời dạy của Đức Phật cho 
hàng đệ tử cư sĩ tại gia chúng ta, ĩứiư đã ghi lại trong kinh 
tạng Nikãya nguyên thủy. 

Bố thí là một từ Hán Việt, gổm Bố và Thí. Bố là bày ra, ban 
rộng ra, trải đều ra; như trong ĩứiững từ ĩứiư là ban bố, 
phân bố, tuyên bố, công bố, bố trí, bố cục, bố cáo, bày binh 
bố trận. Thí còn đọc một âm khác là Thi, nghĩa là thực hiện, 
áp dụng, làm ra; như trong ĩứiững từ như là thí nghiệm, 
thí điểm, thí công (thi công). 

Bố thí có nghĩa là làm cho rộng ra, trải rộng ra, phân chia 
cùng khắp. Từ đó, bố thí mang một ý nghĩa là chia sẻ, san 
sẻ. Tiếng Anh thường dịch lầgiving, donating, hay sharing. 
Trong tiếng Pãli, bố thí là dãna hay cãga. 

Dãna thường được phiên âm là đàn-na, có khi chỉ gọi tắt là 
đàn, ĩứiư trong cụm từ "đàn ba-la-mật", có nghĩa là đàn- 
na ba-la-mật, dăna pãrami, hay là hạnh ba-la-mật về sự bố 
thí. 

Trong kinh sách, đôi khi chúng ta thấy có sự dùng chữ kết 
họp âm tiếng Phạn và tiếng Hán. Thí dụ như từ "Đàn chủ". 
Đàn là từ tiếng Phạn dãna, Chủ là tiếng Hán. Đàn chủ là 
ngưòả đứng ra thực hiện việc bố thí cúng dường, tiếng Pãli 
là dãnapati. 

Đàn chủ cũng còn được gọi là Thí chủ. Từ "Thí" ở đây là 
nói tắt của từ "bố thí". Trong thuật ngữ Phật học, Thí 
không còn mang nghĩa đen là làm, thực hiện, hành động, 
mà thường được hiểu như là viết tắt của từ "bố thí". Ngoài 
thí chủ, chúng ta thường thấy các từ khác như là đàn-na 



131 


tín thí, nhà thương thí, thí thực, thí cô hổn, tài thí, pháp 
thí, niệm thí, v.v. Tất cả đều có hàm chứa ý nghĩa bố thí. 

Trong nhiều bài kinh, Đức Phật có dạy ba pháp hành để 
tạo căn bản phước báu trên đường tu tập (DN 33, Iti 60, 
AN 8.36). Đó là bố thí (dãnà), trì giái (sĩ/a), và tu thiền 
(bhãvana): "Này các tỳ-khưu, có ba phước nghiệp sự. Đó là: 
Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do 
giới tác thành, và phước nghiệp sự do tu thiền tác thành". 

Bố thí là một trong ba hạrứi kiểm được người hiền trí, bậc 
thiện nhân tán thán. Đó là bố thí, xuất gia, và phụng dưỡng 
cha mẹ. Xuất gia ipabbaiiã) ở đây có ý nghĩa là sự thiểu dục, 
sự thoát ly điều bận rộn phiền não, thọ trì pháp không não 
hại, sống chế ngự, điều phục và hòa họp. Đức Phật dạy: 
"Này các tỳ-khưu, có ba pháp được người hiền trí tuyên 
bố, được bậc chân lửiân tuyên bố. Đó là: bố thí, xuất gia, 
và hầu hạ cha mẹ." (AN 3.45) 

Bố thí cũng là một trong bốn pháp để thu phục ĩứiân tâm, 
chung sống hài hoà trong gia đình cũng ĩứiư trong Tăng 
chúng và trong xã hội. Trong Tăng chi bộ (AN 4.32), có ghi 
lại lời khuyên của Đức Phật ĩứiư sau: 

- Này các tỳ-khưu, có bốn ĩứiiếp pháp. Thế nào là bốn? 

Bô'thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng sự, 

Hỡi các vị tỳ-khưu, 

Đây là bôh nhiêp pháp. 

Bô'thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng sự, 

Đôỉ với những pháp này, 
ở đời đôỉ xử nhau, 



132 


Chỗ này và chỗ kia, 

Như vậy thật tương xứng. 

Và bôh nhiêp pháp này, 

Như đỉnh đầu trục xe, 

Nm thiêú nhiêp pháp này, 

Thời cả mẹ lẫn cha, 

Không được các người con, 

Tôn trọng và cung kính. 

Do vậy bậc hiền trí, 

Dâng đẳng nhìn nhiêp pháp, 

Nhờ vậy họ đạt được, 

Sự cao lớn, tán thán. 

Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, một trong 
những bài kinh mà chúng ta thường được nghe tụng đọc 
là bài kinh Đại Hạnh phúc {Mahã-Mangala Sutta, Snp 2.4), 
thuộc Kinh tập, Tiểu bộ. Trong bài kinh này, Đức Phật 
giảng rằng bố thí là một trong 38 điều mang lại hạrửi phúc 
tối thượng cho người cư sĩ tại gia chúng ta. Thêm vào đó, 
Đức Phật còn cho biết bố thí là một trong ba yếu tố để biết 
được một người có lòng tin trong sạch nod chánh pháp, rửiư 
đã ghi lại trong Tăng chi bộ: 

"Do ba sự kiện, này các tỳ-khưu, một người được biết là có 
lòng tin. Thế nào là ba? (1) ưa thấy người có giói hạnh, (2) 
ưa nghe diệu pháp, (3) với tâm ly cấu uế của xan tham, 
sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích 
từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, thích phân phát vật bố 
thí." (AN 3.42) 

Một người bố thí trong sạch lửiư thế, theo lòd Đức Phật, sẽ 
tạo được một tài sản rất lón, không bao giờ bị lửa đốt cháy. 



133 


lụt làm trôi mất, bị ăn trộm, bị chánh quyền tịch thu, hay 
bị kẻ thù địch lấy đi mất. Tài sản phước báu do hạnh bố thí 
tạo ra là một trong bảy loại tài sản cao quí nhất - gọi là 
thánh tài - mà chúng ta có thể tích lũy được. Đức Phật dạy: 

- Này các tỳ-khưu, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy? Tm 
tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. (...) Và 
này các tỳ-khưu, thế nào là thí tài? ớ đây, này các tỳ-khưu, 
vị Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại 
gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng 
để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các tỳ- 
khưu, đây gọi là thí tài. (AN 7.6) 

Bố thí cũng được xem là một loại hưong thom cao quý, tỏa 
ra cùng khắp, theo mọi hướng, tạo ra nhiều tiếng lành, 
danh thom cho xóm làng hay cộng đổng nod chúng ta sinh 
hoạt. Trong Tăng chi bộ, ngài Ananda hỏi Đức Phật: 

-"Bạch Thế Tôn, loại cây hưong gì có mùi hưong bay 
thuận gió, có mùi hưong bay ngược gió, có mùi hưong bay 
thuận gió lẫn ngược gió? " 

Đức Phật trả lời: 

-"ớ đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có 
nữ rửìân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, tuân giữ năm giới, tâm tánh hiền lưong, sống trong 
nhà với tâm không ĩửiiễm xan tham, bố thí không luyến 
tiếc với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu 
cầu, ưa thích chia sẻ đổ bố thí. Ngưòd ĩứiư vậy, được các 
sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và các phi rửiân đều tán 
thán. Như thế, người đó là loại cây hưong quý. Cây hưong 
đó, này Ananda, có mùi hưong bay thuận gió, có mùi 



134 


hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn 
ngược gió."(AN 3.79) 

Tuy nhiên, hạnh bố thí không phải là một điều dễ thực 
hiện như nhiều người thường hiểu lầm. Đây là một pháp 
môn tu tập đòi hỏi chúng ta phải tinh tấn, có chánh niệm 
và trí tuệ. 

Trước hết, Đức Phật dạy rằng khi bố thí, chúng ta phải biết 
nhận thức rõ ràng về vật cho, cách cho, và tâm ý cho. Ngài 
dạy: 

"Này các tỳ-khưu, có tám sự bố thí của bậc chân ĩứiân. Thế 
nào là tám? Cho vật trong sạch, cho vật thù diệu, cho đúng 
thời, cho vật thích ứng, cho với sự cẩn thận, cho luôn luôn, 
tâm tịrứi tín khi cho, và tâm luôn hoan hỷ sau khi cho." 
(AN 8.37) 

Như thế, khi bố thí, vật cho phải là vật trong sạch, vật thù 
diệu, vật thích ứng; cách cho phải là cho đúng thời, cho với 
sự cẩn thận, cho luôn luôn; và tâm ý phải là tâm tịnh tín 
khi cho, tâm luôn hoan hỷ sau khi cho. 

Đức Phật dạy thêm: "Có năm loại bố thí xứng đáng bậc 
chân rửìân: Bố thí có lòng tin; bố thí có kíĩứi trọng; bố thí 
đúng thời, bố thí vód tâm không gượng ép; bố thí không 
làm thương tổn mình và người." (AN 5.148) Ngài cũng dạy 
về năm loại khác là: "Có năm loại bố thí xứng đáng bậc 
chân ĩứiân: Bố thí có lòng cung kírửi; bố thí có suy nghĩ; bố 
thí tự tay mình; bố thí đổ không quăng bỏ; bố thí có suy 
nghĩ đến tưong lai." (AN 5.147) 

Về bố thí cho đúng thời, Đức Phật nêu rõ có 5 loại: 

- Bố thí cho người mới đến trú xứ của chúng ta. 



135 


- Bố thí cho người sắp ra đi, rời khỏi trú xứ của chúng 
ta. 

- Bố thí cho người đau bệnh. 

- Bố thí trong thời đói. 

- Phàm những hoa quả gì mói gặt hái được, dành chúng 
đầu tiên để cúng dường các bậc giữ giái hạnh. (AN 5.36) 

Nếu được như thế, hạnh bố thí sẽ mang lại các lợi ích: "Tùy 
theo vật bố thí, tùy theo cung cách bố thí, kết quả sẽ đưa 
đến cho người bố thí với tài sản sung mãn, với dung sắc 
thù thắng như hoa sen, với vỢ con, các người làm công tận 
tụy phục vụ tuân hành, vói các vật dụng đến đúng thời, 
đúng lúc, với năm dục công đức được thọ hưởng đầy đủ, 
và với các tai nạn không hề xảy đến." 

Trong các đoạn kinh khác, Đức Phật dạy thêm về các lọi 
ích khác: 

-"Này các tỳ-khưu, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào 
là năm? 

- Được nhiều người ái mộ, ưa thích; 

- Được bậc thiện ĩứiân, chân nhân thân cận; 

- Tiếng đổn tốt đẹp được truyền đi, 

- Không có sai lệch khi thuyết pháp; 

- Khi thân hoại mạng chung, được sinh lên cõi lành 
thiên giói." (AN 5.35) 

Về lọd ích của bố thí thực phẩm, Ngài dạy: "Người bố thí 
bữa ăn, này các tỳ-khưu, sẽ được hưởng năm kết quả: sống 
thọ, sắc diện tươi đẹp, sống an lạc, có sức khỏe, có biện 
tài." (AN 537) 



136 


Thêm vào đó, theo Chú Giải, để có kết quả to lán, sự bố thí 
phải hội đủ 3 điều kiện thành tựu: 

1. Thành tựu ruộng phước (khettasampatti), tức là nói 
đến đối tượng thí, ngưòd thọ thí là bậc chánh hạnh, 
bậc hội đủ các ân đức đặc biệt. 

2. Thành tựu vật thí (deyyadhammasampatti), tức là có 
vật thí đầy đủ, họp pháp, thanh tịnh và thích họp lọi 
ích cho người nhận. 

3. Thành tựu tâm ý (cittasampatti), tức là tác ý bố thí có 
đầy đủ, có tâm tịnh tín, có tâm hoan hỷ trong ba thời: 
trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. 

Có hai loại bố thí: Bố thí tài vật (tiền bạc, thức ăn, vật dụng) 
và bố thí Pháp (giáo pháp, các điều hay, lẽ phải). Trong hai 
loại này, bố thí Pháp là cao quý và có nhiều lọi lạc hon, 
như đã dạy trong kinh Pháp cú (Dhp 354): "Bố thí Pháp là 
cao thượng hon tất cả các pháp bố thí khác". 

Trong một bài kinh ở Tiểu bộ, Đức Phật dạy: "Có hai loại 
bố thí là bố thí tài vật và bố thí Pháp. Trong đó, bố thí pháp 
là bố thí tối thượng. Có hai sự phân phát là phân phát tài 
vật và phân phát Pháp. Trong đó, phân phát Pháp là phân 
phát tối thượng. Có hai loại giúp đỡ: giúp đỡ bằng tài vật 
và giúp đỡ bằng Pháp. Trong đó, giúp đỡ bằng Pháp là 
giúp đỡ tối thượng." (Iti 98) 

Tưong tự trong Tăng chi bộ, Ngài dạy: "Có hai loại bố thí 
là bố thí tài vật và bố thí Pháp. Trong đó, bố thí Pháp là tối 
thắng." (AN 2.141) 

Trong Tưong ưng bộ có ghi lại câu chuyện trong một đêm 
nọ, một vị thiên tử đến hỏi Đức Thế Tôn: 



137 


Cho gì là cho lực ? 

Cho gì là cho sắc ? 

Cho gì là cho lạc ? 

Cho gì là cho mắt ? 

Cho gì cho tất cả ? 

Xin đáp điểu con hỏi ? 

Đức Thế Tôn trả lòd: 

Cho ăn là cho lực, 

Cho mặc là cho sắc, 

Cho xe là cho lạc, 

Cho đèn là cho mắt. 

Ai cho chỗ trú xứ, 

Vị ây cho tất cả. 

Ai giảng dạy Chánh Pháp, 

Vị ây cho bất tử. (SN 1.42) 

Cũng cần ghi nhận ở đây là có nhiều người thường than 
phiền rằng vì điều kiện sinh hoạt làm ăn khó khăn, hay vì 
hoàn cảnh gia đình, nên họ không có dư tiền của để thực 
hiện hạnh bố thí. Tuy nhiên, đó chỉ là các bố thí tài vật. 
Đức Phật có dạy rằng nếu người nào giữ lòng tịnh tín, quy 
y Tam Bảo và giữ tròn năm giới căn bản, thì đó là đại bố 
thí, và là nguồn công đức vô lượng cho chúng sinh, vì 
người ấy mang lại sự an vui, thưong yêu hài hòa đến cho 
mọi người, mọi loài sống chung quanh người ấy. Đức Phật 
dạy: 

"Có tám nguổn nước công đức này, là nguồn nước thiện, 
món ăn cho an lạc, làm nhân sinh Thiên, quả dị thục an 
lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. Quy y Phật, Pháp, Tăng là ba nguồn nước 
đầu. Năm nguồn nước kế là giữ tròn năm giới căn bản. Đó 



138 


cũng là năm đại bố thí, bởi vì làm được như thế, sẽ đem 
cho sự không sợ hãi (vô úy) cho vô lượng chúng sinh, đem 
cho sự không hận thù cho vô lượng chúng sinh, đem cho 
sự không hại cho vô lượng chúng sinh; sau khi cho vô 
lượng chúng sinh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, 
vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, 
không hại." (AN 8.39) 

Cũng xin ghi nhận thêm là trong vài tài liệu kinh luận phát 
triển về sau này, ngoài bố thí tài và bố thí Pháp, còn có đề 
cập đến một loại thứ ba là bố thí vô úy, tức là mang đến, 
san sẻ sự không sợ hãi, không hận thù, không hại. Theo 
thiển ý, có thể xem bố thí vô úy là kết quả của tài thí và 
Pháp thí, không cần phải tách ra thành một phân loại riêng 
biệt. 

Nếu chỉ thực hành hạnh bố thí không thôi thì cũng chưa 
tròn đủ. Trong Tăng chi bộ, Đức Phật dạy trưởng giả Cấp 
Cô Độc rằng cúng dường, bố thí tứ vật dụng, tuy tạo nhiều 
phước báu, lửiưng cũng chưa đủ. Người cư sĩ còn phải 
gắng tu tập thiền định, để được hỷ lạc do tâm xả ly sinh 
ra, nhờ đó mà chế ngự được khố ưu. (AN 5.176) 

Do đó, kiĩứi điển nguyên thủy còn ghi lại việc thực hành 
pháp quán niệm về lòng bố thí, hay niệm thí, rửiư là một 
trong sáu pháp tùy niệm cần phải tu tập. Kinh Thập 
thượng trong Trường bộ (DN 34) có ghi: 

"Thế nào là sáu pháp cần phải tu tập? Đó là sáu tùy niệm: 
Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giói, niệm thí, 
niệm thiên. Đó là sáu pháp cần phải tu tập." 

Đức Phật giải thích thêm cho ông Mahãnãma về niệm thí 
như sau: 



139 


"Này Mahãnãma, ông hãy niệm thí như sau: Thật là được 
lọd cho ta! Thật là khéo được lọi cho ta! Vì rằng với quần 
chúng bị cấu uế xan tham chi phối, ta sống trong gia đình, 
với tâm không bị cấu uế của xan tham chi phối, bố thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng, để được 
yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí'. 

"Này Mahãnãma, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm thí, 
tâm của vị ấy không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám 
ảnh, tâm không bị si ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh 
trực nhờ duyên thí. Vị thánh đệ tử với tâm chánh trực, có 
được nghĩa tín thọ, có được pháp tứi thọ, có được hân hoan 
liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sinh; khi có hỷ, thân 
được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có 
lạc thọ, tâm được định tĩnh. Như vậy gọi là bậc thánh đệ 
tử sống đạt được bình đẳng với chúng sinh không bình 
đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sinh có sân. Vị ấy 
nhập được dòng lưu của Chánh Pháp, và tu tập tùy niệm 
thí.'^AN 11.11) 

Trong Tăng Chi Bộ, ngoài sáu đề mục quán niệm nêu trên, 
còn ghi thêm bốn đề mục khác là niệm hoi thở, niệm chết, 
niệm thân, và niệm tịch tịnh, ĩứiư sau: 

"Có một pháp, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến rửiất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là 
gì? Chính là niệm Phật... niệm Pháp... niệm Tăng... niệm 
giới... niệm thí... niệm thiên... niệm hoi thở... niệm chết... 
niệm thân... niệm tịch tịnh. Chính một pháp này, này các 
tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn." (AN 1.296-305) 



140 


Xin giải thích tóm tắt: 

1. Niệm Phật (buddhãnussati): Là niệm tưởng mười ân 
đức của Phật. 

2. Niệm Pháp (dhammãnussati): Là niệm tưởng sáu ân 
đức của giáo pháp. 

3. Niệm Tăng (sanghãnussati): Là niệm tưởng chứi ân 
đức của Tăng chúng. 

4. Niệm giái (sĩlãnussati): Là niệm tưởng giới thanh 
tịnh của mình. 

5. Niệm thí (cãgãnussati): Là niệm tưởng hạnh bố thí 
xả tài của mình. 

6. Niệm thiên (devatãnussati): Là niệm tưởng các công 
hạnh tác thành chư thiên và xét lại công hạnh mình 
có. 

7. Niệm chết (maranãsati): Là suy niệm sự chết đã, 
đang và sẽ đến với chúng sinh luôn cả ta, để làm 
cho tâm không dễ duôi. 

8. Niệm thân hành (kãyagatãsati): Là suy niệm thân 
này cho thấy rằng bất tịnh, uế trược, ổ bệnh tật, khả 
ố, thực tứứi thân này là như vậy, v.v. để từ bỏ sự 
luyến ái. 

9. Niệm hơi thở (ãnãpãnãsati): Là niệm về hod thở vô, 
hod thở ra, để trừ sự phóng tâm. 

10. Niệm tịch tịnh (upasamãnussati): Là suy niệm trạng 
thái Niết-bàn, noi không còn phiền não và đau khố, 
một trạng thái vắng lặng tuyệt đối. 

Để tu tập về pháp quán niệm lòng bố thí, có thể xem thêm 
các hướng dẫn chi tiết của ngài Luận sư Phật Âm (Buddha- 
ghosa) trong bộ luận Tharứi tịnh đạo ( Visuddhi-magga), do 




141 


Ni sư Trí Hải dịch Việt, ở Chưcửig VII, đoạn viết về niệm 
thí. 

Tóm lại, bố thí là một đức hạnh cao quý mà Đức Phật 
khuyên tất cả Phật tử chúng ta cần phải tu tập. Bố thí có 
hai loại là bố thí tài và bố thí Pháp, trong đó, bố thí Pháp 
là cao thượng hon. Khi bố thí, chúng ta phải có chánh niệm 
và trí tuệ để nhận thức rõ ràng về vật bố thí, cách thức bố 
thí, đối tượng nhận bố thí, và tâm ý của chúng ta khi làm 
chuyện bố thí. Bố thí cần phải phát nguồn từ lòng tịnh tứi 
noi Tam Bảo và tròn đủ giới hạnh để đem lại sự an vui đến 
cho muôn loài. Cuối cùng, chúng ta cần phải hành thiền, 
trong đó, quán niệm về lòng bố thí là một pháp môn quan 
trọng cần phải được tu tập. 



142 



143 


6 

Trì giói 

Tỳ-khưu Thanissaro 


Đức Phật được ví như một vị lương y, chữa bệnh tâm linh 
cho loài người. Con đường hành đạo Ngài dạy được ví như 
một chương trình trị liệu các đau khổ trong tim và trí óc. 
Ví dụ này thường được thấy trong kinh điển, để ca ngợi 
Đức Phật và lòd dạy của Ngài, tuy đã xưa lửiung cũng rất 
thích hơp cho ngày nay. Pháp thiền Phật giáo được xem 
như một phương cách chữa trị, và giờ đây có nhiều nhà 
tâm lý trị liệu đã thử dùng phương cách này rửiư một phần 
trong công tác trị liệu của họ. 

Tuy ĩửiiên, kinh nghiệm cho thấy rằng hành thiền tự nó 
không thể cung cấp một sự trị liệu hoàn toàn đầy đủ. Cần 
phải có các hỗ trỌ ngoại vi. Các thiền sinh ngày nay, đặc 
biệt đã bị ảnh hưởng sâu đậm của văn minh vật chất, khiến 
họ không có sự kiên cường, trì chí, và tự tin cần thiết để 
các pháp hành thiền chỉ-quán trở nên công dụng hữu hiệu. 
Một vài vị thiền sư ĩứiận thấy được vấn đề này, và cho rằng 
con đường Phật giáo không đủ để cung ứng các nhu cầu 
đặc biệt của chúng ta. Để bố sung, các vị ấy thí nghiệm kết 
họp với nhiều phương cách khác, chẳng hạn như huyền 
học, thi ca, tâm lý trị liệu, xã hội học, khổ hạrửi, nghi lễ tế 
tự, âm lửiạc, v.v. 



144 


Thật ra, vấn đề chính ở đây không phải là có một sự khiếm 
khuyết nào trong con đường Phật giáo, mà là vì chúng ta 
đã không thực hành đầy đủ phưong thức trị liệu của Đức 
Phật. 

Con đường của Đức Phật không phải chỉ có chánh niệm, 
các pháp hành thiền chỉ và thiền quán, nhung bao gổm các 
giới đức, bắt đầu bằng năm giới căn bản. Thật thế, các giới 
luật tạo thành bước đi đầu tiên trên con đường đó, con 
đường Giói-Định-Tuệ. Khuynh hướng ngày nay thường 
khữứi rẻ năm giới luật này, cho rằng đó chỉ là các điều lệ 
của lớp giáo lý vỡ lòng bắt nguồn từ đời sống cổ xưa, 
không còn thích hợp cho nếp sống tân tiến hiện đại. 

Quan niệm đó đã bỏ sót vai trò mà Đức Phật đặt ra cho 
giới đức: giới đức là phần căn bản của chưong trình trị liệu 
vết thưong trong tâm trí. Giới đức đặc biệt để dùng chữa 
trị hai thứ bệrửi đã tạo ra mặc cảm tự ti: hối hận và chối bỏ. 

Khi ta có ĩứiững hàrửi động xấu, không hợp với lẽ phải, ta 
thường có lửiững hối hận về việc làm đó, hoặc tìm cách 
chối bỏ chúng. Chối bỏ bằng cách tự lừa dối cho rằng các 
hàĩứi động đó quả thật đã không xảy ra; hoặc chối bỏ bằng 
cách cho rằng tiêu chuẩn đáĩứi giá các hàĩứi động đó là 
không có giá trị gì cả. Các phản ứng này giống như các vết 
thưong trong tâm thức. Hối hận giống như một vết thưong 
mở, rất ĩứiạy cảm khi sờ đến nó. Chối bỏ giống như vết sẹo 
chai cứng chung quarứi vết da non. Khi tâm thức bị tổn 
thưong như vậy, nó không thể lắng đọng, thảĩứi thod an 
trú vào hiện tại, bởi vì nó không thể an nghỉ trên vết 
thưong còn non, hoặc trên vết sẹo chai cứng. 

Khi tâm thức bị áp đặt bó buộc vào hiện tại, nó chỉ ở đó 
một cách căng thẳng, méo mó và nửa chừng. Tuệ quán 



145 


hiện ra cũng bị méo mó và nửa chừng như thế. Chỉ khi nào 
tâm thức không còn các vết thưong và vết sẹo, thì nó mới 
có thể an định, thảnh thod và tự do an trú vào hiện tại, và 
từ đó nảy sinh tuệ giác một cách toàn vẹn, không bị bóp 
méo. 

Đây là lúc để giái đức đi vào: giới đức được dùng để chữa 
các vết thưong và vết sẹo. Lòng tự tin lành mạnh bắt nguồn 
từ một cuộc sống thiện, họp với các tiêu chuẩn tốt, thực tế, 
rõ ràng, nhân bản, và đáng kính. Năm điều giới (ngũ giới) 
được đặt ra để có cuộc sống phù họp vód các tiêu chuẩn 
này. 

1. Thực tế: Tiêu chuẩn do giái luật đặt ra rất đon giản là 
không cố ý sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không 
gian dối, không uống rượu hoặc dùng các chất say. Chúng 
ta đều có thể sống phù hợp vói các tiêu chuẩn đó, dù rằng 
đôi khi có vài khó khăn, bất tiện, nhưng luôn luôn có thể 
thực hiện theo được. 

Có vài người tìm cách diễn dịch các giái điều này, biến 
thành một loạt các tiêu chuẩn có vẻ cao sang hon - chẳng 
hạn biến cải điều giái thứ hai, không trộm cắp, thành điều 
giới không phung phí nguồn tài nguyên địa cầu. Làm như 
thế xem có vẻ thanh cao, nhưng chắc chắn rất khó thực 
hiện được. 

Những ai có kinh nghiệm điều trị người bị bệnh tâm thần 
chắc biết được hậu quả tai hại từ việc áp đặt các tiêu chuẩn 
quá xa vòd, không thực tế. Nếu ta đặt ra ĩửiững tiêu chuẩn 
mà bệnh nhân chỉ cần một mức độ cố gắng và chánh niệm 
vừa phải là có thể đạt được, lòng tự tin của họ sẽ gia tăng 
mạnh mẽ, vì họ rửiận thấy rằng chứửi họ có đủ khả năng 
để đạt đến các tiêu chuẩn đó. Nhờ thế, họ có thêm ĩứiiều 



146 


tự tm để thực hiện các công việc khó khăn khác để điều trị 
bệnh tâm thần của họ. 

2. Rõ ràng: Giới điều do Đức Phật đặt ra rất rõ ràng, 
không có những từ ngữ phân vân nghi hoặc, như: "nếu 
như..., cũng có thể là..., nhưng mà...". Điều này có nghĩa 
các giới điều là những hướng dẫn minh bạch, không có kẽ 
hở cho các biện minh lý giải lòng vòng, không ngay thẳng. 
Một hành động chỉ có thể hoặc là phù họp, hoặc là không 
phù hợp với giái điều. Rõ ràng như thế! 

Vì vậy, các giói điều rất dễ tuân theo, không phân vân nghi 
ngờ. Những ai đã từng dạy trẻ con đều biết mặc dù chúng 
thường than phiền về các kỷ luật sắt thép, thật ra, chúng 
cảm thấy an tâm với những điều lệ rõ ràng, minh bạch, 
hon là các điều lệ mơ hổ, dễ mặc cả để thay đối. Cũng như 
thế, đối vói bản thân, các điều luật giái hạnh minh bạch sẽ 
không cho phép các ý tưởng gian trá ngủ ngầm tìm cách 
lén vào khuấy động tâm trí của hành giả. 

Nếu ta tuân thủ theo giới điều của Đức Phật, ta không thể 
nào nuôi dưỡng ý tưởng sát hại, và từ đó, ta tạo ra một sự 
an toàn không hạn chế cho mọi sinh vật. Các giói điều khác 
sẽ giúp tạo ra một sự an ninh về của cải tài sản, lòng tiết 
hạnh của mọi người, một sự giao tiếp chân thật, và một 
cấp độ cao về tâm trí sáng suốt, không bị lu mờ bởi rượu 
chè say sưa. 

3. Nhân bản; Giái điều của Đức Phật có tính nhân bản cho 
người giữ giới lẫn những người giao tiếp chung quanh. 
Nếu bạn giữ giới, bạn tự đặt mình vào qui luật nghiệp quả, 
và bạn sẽ thấy rằng những gì bạn giao tiếp vói thế giái bên 
ngoài là kết quả chủ động của nghiệp hành, qua thân- 
khẩu-ý, mà bạn thực hiện ngay trong giây phút hiện tại. 



Bạn nhận thức thế giới qua nghiệp hành của chính bạn, và 
bạn hoàn toàn chủ động để kiểm soát các phản ứng của 
bạn ngay trong hiện tại. 

Bạn không bị chi phối bởi hình dáng sắc đẹp bên ngoài, 
thân thể, trí thông minh, địa vị tiền bạc, V.V., vì đó chỉ là 
các yếu tố ngoại vi, chỉ là kết quả của nghiệp hành đã tạo 
ra trong quá khứ. Bạn hoàn toàn sống trong hiện tại. Các 
giới điều giúp bạn tập trung tâm trí để sống linh hoạt trong 
các tiêu chuẩn hiền thiện ngay bây giờ và tại chốn này, 
không truy tầm quá khứ, không vọng mống tưong lai. 

Nếu bạn chung sống vói ĩứiững người biết giữ giới, bạn sẽ 
thấy mình đang sống trong môi trường hoàn toàn không 
có nghi ngờ và sợ sệt. Họ quí trọng hạnh phúc của bạn như 
thể hạnh phúc của họ. Họ không tranh giành khống chế, 
không tạo cảnh kẻ thắng ngưòd thua. Khi họ nói đến lòng 
từ bi và chánh niệm khi hành thiền, bạn sẽ thấy chúng 
phản ảnh ngay trong các hành động thường ngày của họ, 
lời nói và việc làm cùng hợp ĩứiất. 

Như thế, giới đức không rửiững làm tăng trưởng lòng thiện 
của từng cá rửìân, mà còn giúp tạo một xã hội tốt lành - 
một xã hội gổm ĩứiững cá rửìân đầy tự tin và biết tôn trọng 
đời sống của nhau. 

4. Đáng kính: Khi bạn chọn một tập hợp các tiêu chuẩn 
cho cuộc sống, điều quan trọng bạn cần phải biết là các 
tiêu chuẩn đó do ai và lứióm nào đề xướng, có nguổn gốc 
ở đâu, bởi vì khi bạn tuân theo các điều luật đó, hiển lửiiên 
là bạn phải tham gia vào nhóm đó, được ĩứióm đó thẩm 
định, và chấp nhận mực thước đo lường cái đúng và cái sai 
do ho đăt ra. 



148 


Trong trường hơp của ngũ giới, bạn không thể tìm ra một 
nhóm nào khác tốt lành hon: đó là giái điều của Đức Phật 
và các vị đại đệ tử thánh tăng đặt ra và thi hành. Trong 
kinh điển, ngũ giới thường được gọi là "cđc tiêu chuẩn của 
bậc thánh nhân". Các vị này không chấp nhận giới luật vì 
chúng có tíĩứi phổ thông hấp dẫn. Họ chấp nhận chúng 
qua các kinh nghiệm trong đời sống tu tập của mình và 
thấy chúng có hiệu quả ích lọi thật sự trên con đường đưa 
đến giải thoát tối hậu. Có thể có ĩứiiều người vì vô minh 
mà chê cười bạn khi bạn tuân thủ ngũ giói, rửiưng các bậc 
thánh hiền triết sẽ luôn luôn kírửì trọng và chấp ĩứiận bạn 
vào trong cộng đổng của họ, và sự kứứi trọng của họ là có 
giá trị nhất, so với những người vô minh kia. 

Bây giờ, có thể có nhiều người cảm thấy khó mà tưởng 
tượng việc gia nhập vào một nhóm trừu tượng như thế, 
nhất là khi họ chưa bao giờ được gặp một vị thánh nhân. 
Rất khó có được một lòng từ bi và rộng lượng khi xã hội 
chung quanh ta cười chê các điều đó, và lúc nào cũng đề 
cập đến sự hấp dẫn của tình dục, quyến rũ vật chất và cạnh 
tranh thưong mại áp bức. 

Đây là lúc cần phải có các cộng đổng Phật tử tốt lành chân 
chánh. Thành viên của các cộng đổng này sẽ giúp chúng 
ta thấy được tấm gưong của các hành động hiền thiện và 
giới hạnh. Những người này sẽ tạo ra một môi trường tốt 
để chúng ta có cơ hội áp dụng rốt ráo con đường trị liệu 
của Đức Phật, đó là hành thiển và phát triển tuệ giác trong 
một đời sông có giới đức. 

Nếu ta có được những môi trường tốt lành như thế, ta sẽ 
thấy rằng pháp hành thiền không có vẻ gì là huyền bí và 
mù quáng, bởi vì pháp hành đó có căn bản dựa trên thực 



149 


tế công minh của một đời sống đầy ý nghĩa. Từ đó, bạn có 
đủ tự tin để sống trong giới đức, sống hoàn toàn tốt lành 
trong đòd sống thật sự đầy ý nghĩa của một con người, trên 
con đường tiến đến an vui và hạrửi phúc viên dung. 

(Bình Anson lược dịch) 



150 



151 


7 


Hành thiền 

Sarah K. Lỉm 


Giới thiệu: Bà Sarah Lim là một Phật tửgôc Singapore, hiện 
đang sinh sông tại úc và có nhiều đóng góp tích cực trong các 
sinh hoạt Phật giáo. Bài này được trích dịch từ một bài pháp 
thoại của Bà tại thành phô'Perth, Tây úc, vào tháng 9 năm 
2002 . 


Qua kinh nghiệm cá nhân cũng như qua các trao đổi với 
các bạn thiền sinh khác, tôi nghỉ rằng chúng ta cần có một 
chưong trình hành thiền tại nhà, sắp đặt rõ ràng tuần tự 
từng bước. 

Noi chốn 

Trước tiên, cần phải có một chỗ thích họp cho việc thực tập 
hằng ngày, để khỏi bị làm phiền trong lúc tập. Noi hàrửi 
thiền cần phải yên tữih và thoáng mát. Nếu có được một 
phòng rửiỏ dàrửi riêng cho việc hàĩứi thiền thì thật là 
tốt. Khi xây rửìà, chúng tôi thiết kế một phòng ăn dàĩứi để 
đãi khách, đặt kế cạrửi phòng tiếp khách, theo mô hìĩứi ĩứià 
cửa của dân chúng địa phưong. Nhưng khi dọn về ở, 
chúng tôi thấy rằng mìrửi cũng ít khi tiếp khách, không 



152 


còn thích lối sống ổn ào, thù tiếp khách khứa nữa. Vì thế, 
chúng tôi quyết định biến đối phòng đó thành một nơi để 
thờ phượng và hành thiền. 

Trong phòng thiền, chúng tôi không trang hoàng bày biện 
rườm rà. Đon giản chỉ có một bàn thờ rửiỏ với tượng Phật. 
Chung quanh tường là các kệ sách ĩứiỏ để lưu các bộ kiĩửi 
điển và tài liệu tham khảo Phật giáo. Trên sàn nhà là một 
tấm thảm, noi chứng tôi quỳ lễ bái, tụng kinh, và ngổi 
hành thiền. Tôi dùng một tủ thấp, có chiều cao khoảng 80 
cm, để làm bàn thờ. Trên đó, chúng tôi kê thêm một bục 
gỗ ĩứiỏ để đặt tượng Phật. Đây là tượng Phật bằng hợp kim 
đổng thau màu vàng, cao khoảng 30 cm, thửửi từ Thái Lan. 
Tôi cũng đặt thêm một lư hưong nhỏ và một cặp nến điện, 
mua ở khu thưong xá Á Đông. Thửứi thoảng, vào các dịp 
lễ, chúng tôi đặt thêm một lọ hoa tưoỉ. Tôi thích bố trí như 
thế, đon giản rửiưng trang nghiêm. Bàn thờ có độ cao vừa 
tầm rửiìn khi chúng tôi quỳ lạy hay ngổi hành thiền, để có 
thể chiêm ngắm tượng Phật, và cảm thấy gần gũi với Đức 
Bổn Sư. 

Thật ra, noi hành thiền không cần phải đặc biệt. Điều quan 
trọng là chúng ta nên tạo lập một chỗ rửiất định và thời 
gian hành thiền cố định, để có được một thói quen đúng 
giờ, đúng nod. Thêm vào đó, trước khi hành thiền, để tránh 
các cú điện thoại quấy rầy, tôi thường điều chửứi máy điện 
thoại sang dạng trả lời tự động và điều chửửi tiếng reo thật 
nhỏ. 

Mỗi ngày, tôi lễ bái và hành thiền hai lần: buổi tối, lúc 10 
giờ đêm; và buổi sáng sớm, lúc 5 giờ sáng, trước khi những 
người trong nhà thức dậy. Lúc sáng sớm là lúc tâm trí thoải 
mái và cơ thể khỏe khoắn. Một thiền sinh thực tập nghiêm 



153 


túc sẽ luôn hành thiền vào những giờ nhất định, vì biết 
rằng chỉ cần đủ giờ ngủ nghỉ thì thân thể không mệt mỏi 
và tâm hổn tửứi táo. 

Khi trước, tôi thường thắp nến sáp, nhung gần đây thì tôi 
chuyển sang dùng nến điện. Anh sáng nến tỏa ra từ bàn 
thờ Phật nhắc nhở tôi ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Bốn 
Sư. Ánh sáng này cũng giúp tạo một không khí trang 
nghiêm nhưng hiền hòa, ấm cúng trong phòng thiền. 
Thêm vào đó, mỗi khi tâm tôi chạy lang thang, ánh sáng 
từ ngọn nến giúp đưa tôi trở về hiện tại, tại noi chốn này, 
noi tôi đang ngồi thiền, theo dõi hơi thở của mình. 

Tụng kinh 

Buổi sáng, khi tâm trí tửứi táo sau giấc ngủ, tôi chỉ tụng 
vài câu kinh ngắn rồi bắt đầu hành thiền. Vào phòng thiền, 
tôi quỳ xuống và bắt đầu lạy ba lạy, chậm rãi từ tốn, với 
bàn chân, đầu gối, tay và trán chạm mặt đất, ĩứiư chúng ta 
thường thấy Phật tử lễ bái tại các chùa trong truyền thống 
Phật giáo Theravãda. Trong tư thế quỳ, tôi chắp tay, và 
đọc 3 lần câu: "Namo tassa bhagavato arahato sammã-sambud 
dhassa" (Con thành kính dảnh lễ Đức Thê'Tôn, ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác), rổi đọc tóm tắt lòd tán dương Tam Bảo 
và lễ lạy sau mỗi câu: 

Araham sammãsambuddho bhagavã 
Buddham bhagavantam ãbhivãdemi (Lạy) 

Svãkkhãto bhagavatã dhammo 
Dhammam namassãmi (Lạy) 

Supatipanno bhagavato sãvakasangho 
Sangham namãmi (Lạy) 



154 


Nghĩa: 

Bậc ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, ThếTôn, 

Con xin đảnh lễ Đức ThếTôn Phật. 

Chánh Pháp được Ngài giảng dạy rõ ràng, 

Con xin đảnh lễ Pháp Bảo nhiệm mẩu. 

Chư Thánh Tăng hành trì tốt dẹp, 

Con xin dảnh lễ Tăng Đoàn cao thượng. 

Sau đó, tôi bắt đầu hành thiền. 

Buổi tối, sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi thường cảm 
thấy buổn ngủ. Thêm vào đó, nếu phải lo nghĩ nhiều việc 
trong ngày, tâm tôi rất khó an định. Vì thế, tôi thường tụng 
kinh nhiều hon, và thời gian dành cho hành thiền thì ngắn 
hon buổi sáng - ngoại trừ vào ngày cuối tuần hay trong các 
ngày nghỉ, khi tâm trí thoải mái, thư giãn thì tôi có nhiều 
thì giờ hành thiền hon. Tôi bắt đầu quỳ lạy và tụng câu 
"Namo tassa..."rửiư khóa lễ buổi sáng, nhưng sau đó, tôi 
tụng đầy đủ bài kệ tán dưong ân đức Tam Bảo. 

Tiếp theo, tôi tụng đọc bài kệ quy y Tam Bảo, năm học giái 
của cư sĩ (ngũ giói), năm điều quán tưởng hằng ngày, và 
bài kinh tâm Từ. Đây là các bài tụng phổ thông bằng tiếng 
Pãli mà tôi đã học được từ cuốn băng cassette do chư Tăng 
thu âm và phố biến tại chùa. Tụng kinh chậm rãi, rõ ràng 
từng chữ, giúp tập trung tâm trí và giúp ta tăng thêm niềm 
tín thành noi Tam Bảo. Sau đó, tôi bắt đầu hành thiền. 

Hành Thiền 

Khi ngổi thiền, các bạn nên giữ lưng cho thẳng nhung thư 
thả, nhẹ nhàng, thăng bằng, không căng thẳng. Đầu giữ 
thẳng, cân bằng trên vai, mặt hướng về bàn thờ, không nên 



155 


gục xuống, mắt nhẹ nhàng khép lại nhung không hoàn 
toàn khép hẳn. Nhiều người có thể ngồi ngay trên sàn nhà, 
theo tư thế kiết già hay bán kiết già như ta thường thấy qua 
các tượng Phật, và họ cho rằng đó là tư thế tốt nhất. Riêng 
phần tôi, tôi không thể ngổi được trong tư thế đó. Tôi 
thường ngổi trên một tọa cụ - là một cái gối nhỏ, và hai 
chân đặt song song như kiểu ngổi của người Miến Điện. 
Như thế, tôi cũng tạo được ba điểm tựa vững chắc để nâng 
đỡ thân thể, vód bàn tọa đặt trên gối nệm và hai đầu gối 
chạm mặt đất. Đôi khi, chân tôi lại trở nên quá đau nhức, 
tôi chuyển sang dùng một cái ghế nhỏ, kê dưới mông, và 
ngổi trong tư thế quỳ, ĩửiư kiểu ngồi của các thiền siĩứi 
Nhật Bản. Bạn có thể ngổi trên ghế cao nếu bạn không 
quen ngồi trên sàn đất. Điều quan trọng là bạn giữ lưng 
cho thẳng, không dựa vào thàĩứi ghế, để tránh ngủ gật. 

Hai tay nhẹ nhàng đặt trên đùi, bàn tay để chổng lên rửiau, 
vói hai đầu ngón cái chỉ chạm lửiẹ vào ĩứiau. Thêm vào đó, 
tôi thấy rằng trong lúc hàĩứi thiền, ta nên mỉm cười, nụ 
cười hiền hoà ĩửiư thường thấy ở các hình tượng Đức Phật. 
Nụ cười mỉm này giúp tâm trí ta được vui tưoi, an lạc. 
Khép nhẹ đôi mắt, tôi ghi ĩứiận cảm giác của toàn thân, từ 
đỉnh đầu xuống đến bàn chân, ghi ĩứiận tư thế ngồi vững 
vàng, thoải mái. Rổi tự rửìủ thầm: "Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu 
hành thiền, chú tâm vào hành thiền, không quan tâm ãêh việc 
gì khác". 

Bước đầu của việc hàĩứi thiền là theo dõi hoi thở. Thở tự 
nhiên, điều hòa, bình thường, không cố ý ép thở ĩứiarứi 
hoặc chậm, dài hay ngắn. Chú ý để tâm noi lỗ mũi, theo 
dõi hoi thở vào... ra... vào... ra... Chú tâm đến luồng hoi 
khi nó vừa đến chạm lỗ mũi, và khi luồng hoi khi sắp sửa 



156 


thoát ra khỏi mũi. Ghi nhận sự chạm xúc, các cảm giác, sự 
nóng lạnh, tiếng sột soạt trong ống mũi, nếu có. 

Hãy chú ý ghi nhận tất cả ĩứiung không phân tích, bình 
luận hay giải thích gì cả. Chỉ đon thuần một sự ghi nhận. 
Bạn sẽ thấy hod thở từ từ mỏng dần và rửìu rửiuyển, ĩứiẹ 
nhàng hon, cho đến lúc bạn có cảm giác là dường như bạn 
không còn thở nữa. Thật ra, đó là lúc mà hoi thở đã được 
an định, và trở nên rất dễ chịu. Lúc đó, không còn "bạn" 
là người đang thở, mà chỉ có một hoi thở đang xảy ra, và 
một sự nhận biết, ghi nhận, theo dõi hoi thở đó. 

Công phu hành thiền tiến triển tốt đẹp khi ta có thể giữ 
tâm gắn chặt vào một đề mục - ở đây là theo dõi hod thở - 
trong một thời gian dài. Khi bạn có thể quán sát, ghi nhận 
từng hod thở, tiến trình của luổng hoi, từ lúc sinh khởi cho 
đến khi tàn diệt. Khi nó đi vào cũng ĩứiư đi ra. Mỗi một 
hoi thở là một hiện tượng mới lạ, một cảm giác mới lạ. Bạn 
ghi nhận, theo dõi, rồi buông bỏ khi nó tàn diệt. Rổi tiếp 
tục ghi nhận hoi thở khác, mới vừa siĩửi khởi. Tâm bạn 
giống như người giữ cửa, đón chào và ghi nhận người 
khách bước vào hay bước ra khỏi nhà, mà không cần tìm 
hiểu tông tích, mục đích, hay công việc của ông ta. Khách 
khứa ra vào liên tục. Nếu bạn trò chuyện với một vị khách 
nào thì bạn không thể ghi nhận kịp thời các vị khách khác. 

Theo lời khuyên của thiền sư, tôi bắt đầu tập ngồi thiền 
khoảng 15 phút, đều đặn mỗi ngày trong một tuần lễ. Rổi 
dần dần gia tăng thêm 5,10 phút trong các tuần lễ kế tiếp, 
cho đến khi tôi có thể hàrửi thiền trong khoảng 30 đến 45 
phút. Để định thời gian hành thiền, có người thắp một cây 
nhang và ngồi thiền cho đến khi cây nhang tàn rụi. Tôi 
không dùng phưong cách đó vì mùi trầm hưong tỏa ra rất 



157 


hăng nổng, khiến tôi khó định tâm. Lúc đầu, tôi dùng 
đổng hổ reo để định thòd gian cho buổi thiền. Nhung dần 
dần thì tâm tôi quen với thời gian định sẵn và tôi không 
còn cần dùng đến loại đổng hổ đó nữa. 

Thông thường, bạn sẽ thấy thay vì theo dõi hoi thở, tâm 
bạn không chịu ở yên một noi mà lại hay đi lang thang đây 
đó, suy nghĩ vẩn vơ, rổi nhiều lời nói thì thầm, lải nhải 
xuất hiện trong đầu bạn. Đó là hiện tượng rất tự rửìiên, 
ngưòả nào cũng phải trải qua. Bạn chỉ ĩứiẹ ĩứiàng nhận diện 
chúng, rồi quay về với đề mục hành thiền là luồng hoi thở 
tại lỗ mũi. 

Nếu bạn cảm thấy khó chú tâm tại mũi, bạn có thể áp dụng 
kỹ thuật niệm. Bạn niệm chữ "Buãdho" (Bút-thô), nghĩa là 
Phật-đà hay Đức Phật. Bạn đọc thầm trong tâm chữ "Bút" 
khi thở vào, và chữ "77íớ"khi thở ra. Bút ... thở vào, Thô ... 
thở ra. Bút ... Thô ... Bút ... Thô ... Bút ... Thô ... Đây là một 
phương cách rất phổ biến của giới thiền sinh Thái Lan mà 
chứứi tôi cũng đã thử qua và thấy rất hiệu nghiệm để giúp 
định tâm. Có người bảo đó là pháp niệm Phật, có người 
bảo đó là pháp niệm chú. Tên gọi ĩứiư thế nào cũng được, 
không hề gì. Điều quan trọng là đã có nhiều người áp dụng 
phương pháp đó và có hiệu quả địĩửi tâm rất tốt. Khi tâm 
tương đối được an định rồi, bạn bỏ pháp niệm đó, trở về 
việc theo dõi hơi thở vào ra tại lỗ mũi, lặng lẽ, đơn thuần. 

Có thiền sinh dùng kỹ thuật đếm hơi thở, từ số 1 đến số 
10. Thở vào, thở ra, đếm Một. Thở vào, thở ra, đếm Hai. 
Thở vào, thở ra, đếm Ba, ... cho đến Mười, rổi trở về đếm 
Một, Hai, Ba, ... Tôi đã thử áp dụng rửiung cảm thấy 
phương cách này không thích hợp cho tôi, vì nó có vẻ 
gượng ép, không tự nhiên. 



158 


Bạn không nên cho rằng thật là vô ích, phí thì giờ khi bạn 
bị phóng tâm, suy nghĩ vẩn vơ hay vô ý ngủ gật. Đây là 
những trở ngại thông thường mà thiền sinh chúng ta đều 
phải đối diện và nhận biết. Bạn không nên bi quan, nản 
chí, hay nóng nảy, buổn giận. Để thành công, chúng ta 
phải kiên nhẫn và có một thái độ thư thả, dịu dàng để huân 
tập tâm ý. Các vị thiền sư đều khuyên chúng ta phải biết 
nhẫn nại và kiên trì, phải cố gắng thực tập đều đặn. Mỗi 
buổi thiền là một bước đi trên con đường mà chư Phật đã 
vạch ra, dần dần đưa ta tiến đến mục đích giải thoát tối 
hậu của mỗi người con Phật. 

Trải rộng lòng Từ 

Tiếp theo phần niệm hơi thở, tôi chuyển sang pháp hành 
thiền tâm Từ. Có nhiều phương cách khác nhau, bạn cần 
phải thử nghiệm để chọn một cách thích họp cho riêng 
mình. 

vẫn trong tư thế ngổi thư thả, với nụ cười nhẹ nhàng trên 
môi, với tâm an định, tửứi thức và xả ly, tôi thầm nguyện 
trong tâm: "Xin cho tôi được an lạc". Với niềm vui nhẹ 
nhàng đó, tôi đưa tâm ghi nhận từng noi trên thân thể, từ 
đỉnh đầu đến mặt, hai vai, hai tay, ngực, bụng, bắp đùi, 
rổi bàn chân. Thông thường, khi làm như thế, tôi thấy có 
một cảm giác ấm áp, an nhẹ bao trùm toàn thân thể. 

Với cảm giác an bình như thế, tôi bắt đầu hướng tâm đến 
những người thân trong nhà, nguyện cho các người ấy 
được an lạc. Rổi hướng tâm đến những người láng giềng, 
cùng xóm, rổi những người cộng sự tại sở làm, những 
người bạn đạo, những vị tu sĩ và bạn bè quen biết, những 
người đang sống tại thành phố này, tại xứ sở này, trên lục 
địa này, và dần đần hướng tâm Từ đến toàn thể nhân loại. 



159 


toàn thể chúng sinh trong cõi ta-bà. Mỗi lần chuyển đối 
tượng, tôi dừng lại vài phút, nghĩ đến đối tượng đó với 
cảm giác nổng ấm, an lạc, và nguyện cho họ cũng được an 
lạc như thế. 

Hành thiền tâm Từ theo phưong cách này thường mất 
khoảng 10,15 phút. 

Xả thiền 

Trong tư thếngổi, tôi từ từ mở mắt. Hướng về tượng Phật, 
tôi chắp tay, thành kính tạ on Đức Bổn Sư, tạ on Ngài đã 
ban cho tôi một pháp hành để đưa đến an tịnh và trí tuệ 
giải thoát. Sau đó, tôi dùng tay ĩứiẹ nhàng xoa bóp bàn 
chân và toàn thân thể. 

Chuyển sang tư thế quỳ, tôi chắp tay tụng đọc bài kinh hổi 
hướng công đức đến tất cả chúng sirửì. Lạy ba lần rổi 
thong thả đứng lên trong niệm và tửứi giác. 

Đi kinh hành 

Trong những ngày nghỉ hoặc khi có nhiều thì giờ, bạn có 
thể thực tập thêm pháp thiền hành, ngay trong nhà hay 
ngoài sân. Có thiền sư dạy rằng chỉ nên chọn một đường 
đi khoảng hai mưoỉ hoặc ba mưoỉ bước chân là vừa đủ, vì 
nếu khoảng cách dài hon thì tâm trí sẽ dễ chạy đi nod khác, 
còn nếu quá ngắn thì lại không đủ thời gian để đem tâm 
an trú vào bước chân. Riêng tôi, ngoại trừ lứiững lúc trời 
mưa, tôi thường thích đi kiĩứi hành ngoài sân vườn. 

Chúng tôi thiết lập mội lối đi ngoài sân, vòng quanh rửià, 
rộng khoảng 1 mét, lát gạch, và tôi thực tập thiền hành trên 
lối đi đó. Tôi bước vòng quanh rửìà theo chiều kim đổng 
hổ, tưong tự lứiư các Phật tử thường đi nhiễu vòng quanh 



160 


bảo tháp hay vòng quanh chánh điện tại chùa trong các 
dịp lễ lớn. Hai tay buông thõng, chạm nhẹ vào nhau, đặt 
trước thân, mắt hé nhìn xuống đất, miệng mỉm cười, tôi từ 
tốn cất bước theo lứiịp đi chậm rãi bình thường của 
mình. Có những thiền sinh cử động thật chậm, để theo dõi 
từng động tác khi bước đi. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta 
phải tự thử nghiệm để chọn một rửiịp đi thích họp cho 
mình. 

Chú tâm vào mỗi bước đi, ghi ĩứiận từng cảm giác khi bàn 
chân chạm mặt đất, chân phải rổi chân trái. Cảm giác khi 
bàn chân vừa chạm đất, khi trọng lượng toàn thân đè lên 
bàn chân, khi bàn chân vừa nhấc lên ... rổi nharửi chóng 
đưa tâm sang ghi rửìận bàn chân kia. Mỗi bước chân là một 
tiến trình mới lạ mà bạn chỉ đon thuần ghi ĩứiận, không 
đeo đuổi giải thích hay bình luận. 

Sau một thòd gian huân tập ĩứiư thế, đôi khi bạn có thể có 
được một cảm giác an lạc, nhẹ nhàng bao trùm toàn thân 
trong lúc di chuyển. Cũng có lúc bạn có thể sẽ nhận thấy 
không có một người nào đang đi, mà chỉ có cử động bước 
đi nhịp nhàng và một sự ĩứiận biết, lặng lẽ theo dõi các 
bước di chuyển đó. Các cảm ĩứiận này xảy đến đột ngột, 
tự nhiên, rổi cũng tan biến đột ngột, tự nhiên. Bạn không 
nên bám víu, đeo đuối chúng, mà cũng không nên mong 
cầu, vọng mống chi cả. 

Khi tâm phóng đi lang thang, tôi nhẹ ĩứiàng kéo nó lại, đưa 
nó về an trú trên bước chân. Đôi khi, tôi cũng áp dụng kỹ 
thuật niệm "Buddho - Bút-thô" để giữ tâm. Khi bàn chân 
phải chạm đất, tôi niệm "Bút". Khi bàn chân trái chạm đất, 
tôi niệm "Thô". Bút ... phải; Thô ... trái; Bút... phải; Thô ... 
trái; Bút ... Thô ... Bút... Thô ... Bút ... Thô ... Tiếp tục như 



161 


thế cho đến khi tâm tưong đối ổn định, tôi bỏ niệm Buddho 
và quay về chú ý ghi nhận cảm giác của mỗi bước đi. 

Thông thường, cứ đi khoảng 20 bước thì tôi đứng lại vài 
giây, ghi nhận cảm giác toàn thân trong tư thế đứng, rổi 
tiếp tục bước đi. Tôi thực tập như thế khi đi ba vòng quanh 
nhà, hoặc nhiều hon nếu có thì giờ. Đi kinh hành giúp máu 
huyết lưu thông tốt, hít thở không khí trong làrửi ngoài 
trời, giúp gia tăng tâm chárửi niệm khi thân thể chuyển 
động trong từng bước đi, huân tập cho tâm không bị chi 
phối bởi ngoại cảrửi, bởi tiếng động lao xao của đòd sống 
ngoài trời. 

Thiền trong đòi sống 

Chúng ta vẫn có thể áp dụng nguyên tắc quán niệm hoi 
thở trong sinh hoạt hằng ngày, khi ngổi chờ tại trạm xe 
buýt hay xe lửa, chờ đọỉ ở sân bay, chờ đọỉ người thân khi 
đi mua sắm, khi là hành khách ngổi trong xe ô tô hay máy 
bay trong các chuyến du hàrửi đây đó. Thay vì có tâm 
trạng háo hức, bổn chồn, sốt ruột, hay tìm sự lãng quên 
bằng cách đọc sách báo thời sự, nghe ĩứiạc, hoặc tìm cách 
trò chuyện với người chung quarứi, chúng ta vẫn có thể 
khép mắt lại, lứiẹ ĩứiàng theo dõi hoi thở của mình, để tâm 
được lắng dịu, nghỉ ngoi. 

Tôi làm việc tại một văn phòng ở trung tâm thàiứi phố, và 
noi đó có vài ngôi ĩứià thờ cổ kứứi của Ki-tô giáo. Thỉĩứi 
thoảng, vào giờ nghỉ trưa, tôi vào lửià thờ, ngồi yên lặng, 
khép mắt, và để tâm theo dõi hoi thở khoảng 10,15 phút. 
Ngoài kia là những khách bộ hàĩứi đi ăn trưa hoặc mua 
sắm, ĩứiộn ĩứiịp, huyên náo. Trong này là cả một bầu 
không khí an tĩnh, trang nghiêm; quả thật là một ốc đảo 
tưoi mát để tâm được nghỉ ngod sau ĩứiiều giờ căng thẳng 



162 


suy nghĩ trong lúc làm việc. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể 
áp dụng tinh thần thiền hành, chú tâm vào mỗi bước chân, 
khi ta đi bộ đến sở làm hay rảo bước nhịp nhàng, thong 
thả đến một noi nào đó. 

Ngay cả trong những lúc bực bội, buổn giận, hoặc chán 
nản về một sự cố, một vấn đề nào đó, tôi thường cố gắng 
kiểm soát tâm, không cho có phản ứng tức thời, mà chỉ 
dừng tâm lại, đem tâm theo dõi hod thở, thở vào, thở ra, 
trong vài giây. Tự ĩứiiên, tôi cảm thấy an địĩứi hon, các cảm 
xúc nặng nề khi nãy giờ đây đã biến mất, và tôi có một cái 
nhìn, một phản ứng, một thái độ bình tĩĩứi, từ tốn, xây 
dựng, hòa ái hon. 

Dần dần, tôi thấy rằng tất cả rửiững cố gắng đon giản và 
nhỏ nhoi ĩứiư thế thật ra đã giúp tôi rất ĩứiiều, để đem tâm 
an định lửiarứi hon trong các buổi thiền tập tại ĩứià và 
trong các khóa thiền ẩn cư. Tôi cảm thấy bìĩứi thản hon, 
khi phải trực diện đối phó vód ĩứiiều vấn đề khó khăn trong 
cuộc sống. So vói ngày xưa, trước khi tôi bắt đầu tập hàĩửi 
thiền, đời sống gia đình chúng tôi ngày nay tưong đối an 
hòa và hạrứi phúc hon. Cuộc sống trở nên đon giản, giảm 
thiểu các rửiu cầu không cần thiết, và vì thế, ít căng thẳng. 
Tôi có rửìiều thì giờ hon để tham gia đóng góp Phật sự và 
các công tác từ thiện xã hội. Dĩ ĩứiiên là con đường đưa đến 
giải thoát tối hậu còn nhiều thử thách và đòi hỏi ĩứiiều nỗ 
lực hon thế nữa, nhưng ít ra, tôi tin rằng tôi đã đi đúng 
đường, và tôi đang gặt hái được ĩứiững lọi lạc quý báu cho 
bản thân và cho ĩứiững người chung quarửi. 

(Bình Anson trích dịch) 



Pháp thí thắng mọi thí 
Sabbadãnam dhammadãnam ịinãti 


SÁCH ẤN TỐNG 
KHÔNG BÁN 




Ngày nay, đã có hơn 150.000 bản Anh ngữ được in ra và tái bản nhiều lần 
tại Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Sri Lanka, Đài Loan, và Hoa Kỳ. Tập 
sách đã được dịch ra 14 thứ tíếng, gần đây nhất là tìếng Bahasa của 
Indonesia và tiếng Tây Ban Nha. 

-Tỳ-khưu Shravasti Dhammika 

Ngày Rằm tháng Tư âm lịch mỗi năm là một ngày đặc biệt cho tất cả các 
Phật tử trên toàn thế giới. Theo truyền thống Theravãda, đó là ngày lễ Tam 
Hợp (Vesak) - kỷ niệm ngày sinh (Phật đản), ngày chứng đắc (Thành đạo), 
và ngày tịch diệt (Bát-niết-bàn) của Đức Phật. Vào ngày 15 tháng 12 năm 
1999, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết công nhận Đại lễ Vesak là một 
trong những ngày lễ chính thức hằng năm của tố chức quốc tế này. 

-Bình Anson 

Phật Pháp không phải là sách tiếu thuyết đế đọc rồi quên đi. Phật Pháp có 
liên quan đến đời sống - một đời sống thực, một đời sống mà bạn và tôi trải 
qua hằng ngày. Giá trị của đời sống này sẽ gia tăng đáng kể khi Phật Pháp 
được diễn dịch ra hành động, và thấm nhập vào tình tình của chúng ta qua 
các nỗ lực thường xuyên, qua các thực tập mỗi ngày. 

-Robert Bogoda 

Đây là lúc cần phải có các cộng đồng Phật tử tốt lành chân chánh. Thành 
viên của các cộng đồng này sẽ giúp chúng ta thấy được tấm gương của các 
hành động hiền thiện và giới hạnh. Những người này sẽ tạo ra một môi 
trường tốt để chúng ta có cơ hội áp dụng rốt ráo con đường trị liệu của Đức 
Phật, đó là hành thiền và phát triển tuệ giác trong một đời sống có giới đức. 

-Tỳ-khưu Thanissaro 


ISBN: 978-604-61-5867-7 



SÁCH ẨN TỐNG KHÔNG BÁN 





















